NARADA MAHA THERA 


NGHIỆP BÁO 
VÀ 
TÁI SANH 


(The Buddhist Doctrine of Kamma and Rebrrth) 
Dịch giả: NGUYÊN TRẠCH THIỆN 


LỜI DỊCH GIÁ 

Khi vừa đắc quả dưới cội bồ đề, Phật Gotama bèn 
thốt rằng: “Này anh thợ cất nhà, trải qua vô lượng kiếp 
luân hồi, ngươi đã làm nhà cho Như Lai ở. Nay Như 
Lai đã biết ngươi rồi, thì từ đây Như Lai không để cho 
ngươi cất nhà cho Như Lai nữa đâu”. 

Mục đích của người tu Phật cũng không ngoài sự 
tìm kiếm cho ra anh thợ cất nhà ấy. Thế mà vấn đề then 
chốt này lại không mấy ai chủ tâm sưu tầm. Thật ra nếu 
không gia công tham khảo chu đáo trọn cả bộ Tam 
Tạng Pháp Bảo, thì không. dễ gì giải thích và phân tách, 
theo lối khoa học, cái guồng máy huyền bí, phức tạp, 
cầu tạo ra loài người, trong muôn vạn tình trạng vật 
chất và tinh thần khác nhau. 


Duyên may được đọc quyên “The Buddhist Doctrine 
of Kamma and Rebirth” của Đại Đức Narada Maha 
Thera, chúng tôi đã trút bỏ bao nhiêu mơ hồ, ngộ nhận 
về Nghiệp Báo Luân Hồi. Chúng tôi cũng không còn 
thắc mắc với những câu hỏi: Từ đâu chúng tôi đến đây? 
Đến đây đề làm gì? Và từ đây chúng tôi sẽ về đâu? 

Các bạn thanh niên Âu học không ưa thích đạo Phật, 
vì chưa gặp ai luận chứng cho thấy rõ Phật giáo là môn 
khoa học về tỉnh thần siêu việt; người trí thức cũng 
chán nản trước những lý thuyết viễn vong mơ hồ. 

Công trình khảo cứu của Đại Đức Narada Maha 
Thera, trong quyền sách nói trên, may ra sẽ bổ túc 
những khuyết điểm trong sự hoằng dương Phật pháp và 
góp một phần xây dựng cho tiền đồ Phật giáo. Vì lẽ đó, 
chúng tôi không nệ tài hèn học kém, phiên dịch Anh 


3 


văn ra Việt ngữ tác phẩm rất hữu ích của một nhà sư tài 
đức đã từng phổ cập giáo lý Phật Đà cùng khắp hoàn 
cầu. Chúng tôi không đủ tài năng diễn tả trung thành 
bút pháp cao thượng của tác giả, nên chỉ mô phỏng theo 
lối văn xuôi cho dễ hiểu. 


LỜI NÓI ĐẦU 

Mỗi Phật tử phải thấu hiểu giáo lý về Nghiệp báo và 
Tái sanh, phân chánh yêu trong giáo pháp của Đức 
Phật. 

Làm lành gặp lành, làm dữ gặp dữ, giống nào quả 
nây. Đó là giáo lý Nghiệp báo. Nói một cách khác, đó 
là Luật Nhân Quả trong phạm vi luân lý. 

Nhờ hiểu luật Nhân Quả trong vật lý vũ trụ, nhà bác 
học đã chiêm lĩnh hâu hêt không gian và đã phát minh 
nhiêu sáng tác kỳ diệu, rât hữu ích cho nên hạnh phúc 
nhân loại. 

Khi ta hiểu được định luật Nghiệp báo đương thống 
ngự lãnh vực luân lý, ta nên kiểm soát và điều chỉnh 
nếp sống, hầu đem lại hạnh phúc yên vui lâu dài cho ta 
và cho kẻ khác. 

Nghiệp báo tạo ra điều kiện tái sanh thích hợp với 
hành vi tạo tác của chúng ta. 

Đời sống hiện tại chỉ là một kiếp trong chuỗi đời vô 
tận quá khứ và vị lai. Chúng ta, hàng Phật tử, chẵng nên 
tin răng chỉ có một kiếp sống duy nhất giữa hai cảnh 
giới bất diệt của Thiên đàng và Địa ngục. 

Nơi đây chúng ta gặt hái chỉ chúng ta đã gieo trồng 
trong quá khứ và hiện tại. Cái chi chúng ta gieo trông 
nơi đây, chúng ta sẽ gặt hái trong đời sông hiện tại và vị 
lai. 

Hiện tại và tương lai đều do nơi tự tay chúng ta tạo 
ra. Chúng ta tự tạo Thiên đàng cho chúng ta, mà cũng 
tự tạo Địa ngục cho chúng ta. 


Có điều đáng mừng được biết rằng có nhiều nhà 
thông thái Âu Mỹ đã bắt đầu lĩnh nạp giáo lý phức tạp 
vệ Nghiệp báo và Tái sanh. Nhiều quyền sách về vấn đề 
bổ ích này được viết ra do những tác giả không phải là 
Phật tử, chứng tỏ rằng thuyết ấy chăng phải là một lý 
luận suông, mà là một định luật hiển nhiên có thể 
chứng minh được. 

Tôi rất cảm tạ bác sĩ Nguyễn Trạch Thiện đã phiên 
dịch quyên sách nhỏ này ra Việt ngữ và chư thiện nam 
tín nữ đã phát tâm lành chung lo tái bản. 


Tháng mười, 2503 / 1959 
Jatavana vihara, Kỳ Viên Tự 
SAIGON 


NGHIỆP BÁO 

Nghiệp là luật nhân quả trong phạm vi luân lý. Luân 
hồi là kết quả của Nghiệp. Nghiệp và Luân hồi, hai học 
thuyết căn bản của đạo Phật, luôn luôn xáo trộn, chăng 
chịt nhau rất phức tạp. 

Trước khi Đức Phật ra đời, người Ấn Độ đã có một 
quan niệm mập mờ và một đức tin tập nhiễm về Nghiệp 
và Luân hồi, sau lại nhờ Đức Phật thuyết minh một 
cách tường tận hai định luật cao siêu Ấy. 

Người đời thường hay tự hỏi: 

Đâu là nguyên nhân của sự bất công giữa nhơn loại 
và làm sao giải quyết những bất công chồng chất, trong 
thế giới bất công này? 

Biết bao nhiêu câu hỏi, mà chưa có câu trả lời: Tại 
sao có người sanh ra giữa chốn giàu sang vinh hiển, lại 
có trí tuệ xuất chúng, nết hạnh thanh cao, thân hình 
khỏe mạnh và trong khi ấy lại có kẻ phải làm con của 
một gia đình bần cùng lao khổ? Tại sao người kia có 
tiền của ức triệu, mà người nọ lại thiểu trước hụt sau? 
Tại sao có người thông minh trí tuệ, và có kẻ ngu muội 
tối tâm? Tại sao người này ra đời đã sẵn có những đặc 
tính thánh hiền, còn người khác sanh ra với những bâm 
thú sát nhơn? Tại sao có những thần đồng, văn sĩ, nhạc 
Sĩ, toán học gia? Tại sao có kẻ sanh ra mù điếc và hình 
thể dị thường? Tại sao có trẻ em vừa mở mắt chào đời 
được tưng tiu, yêu quí và có em lại bị chê báng, ghét 
bỏ? 

Phải chăng những bất công ấy do ít nhiều nguyên 
nhân nào, hoặc do sự may rủi mà ra? 


7 


Đối với bực trí tuệ hai tiếng may rủi không đem lại 
một tia sáng nào đề an ủi những người xấu phước. 

Theo Phật giáo, không một điều chi xảy đến cho một 
người nào, mà người ấy không đáng thọ lãnh, vì một 
cái nhân này hay vì một cái nhân khác. Quả vui, quả 
khổ của những người đang gặt hái, đều sanh ra bởi 
những nhân đã tạo ra, hoặc trong đời này, hoặc trong 
đời trước, hoặc trong các kiếp quá khứ. Chỉ có thiên 
nhãn và tuệ giác, mới khám phá được những bí ẩn 
huyền vi ấy thôi. 

Theo sự tin tưởng của đạo giáo khác, những bất 
công nói trên đều do ý định của một đẳng Tạo Hóa, 
toàn năng, toàn tri. 

Phật giáo lại không nhìn nhận có Tạo Hóa, nhưng 
trong Phạn ngữ có hai danh từ Issara và Brahma, lại 
được một đạo khác dùng làm danh hiệu của vị thần Tạo 
Hóa của họ. Theo Tam Tạng Pháp Bảo, hai danh từ này 
có nghĩa là vị Trời đương trị vì cõi Phạm Thiên. 

Vì vấn đề Tạo Hóa đã được nêu ra để cật vấn Đức 
Phật, nên Ngài đã tỏ quan niệm của Ngài trong kinh 
Anguttara Nikaya như sau đây và đã được đặc biệt chú 
ý trong thời kỳ ấy: 

“Cho rằng những cảnh vui khổ, hoặc không vui, 
không khổ hoặc mọi việc ở thế gian, đều do nơi một 
đẳng thiêng liêng cao cả gây ra, và số phận loài người 
đều tùy sự định đoạt của đắng thiêng liêng ấy; tin tưởng 
như vậy là một điều lầm lạc. Tùy theo ý định của đắng 
thiêng liêng đó, có người trở thành những kẻ sát nhơn, 
trộm cướp, dâm ô, nói dối, ngạo mạn, xảo trá, tham 


8 


lam, quỉ quyệt, trụy lạc. Như thế, thì hành động của kẻ 
ấy không do ý muốn của họ, cũng không do sự cố gắng 
và một lý lẽ chi cả?” 

Đề cập đến vấn đề khổ hạnh của các đạo sĩ để thiêu 
đốt phiền não và tội lỗi, đặng trở về với ngôi Tạo Hóa, 
kinh Devadaha Sutta có ghi câu Phật ngôn như vây: 
“Này các thầy Tỳ khưu, nếu con người phải chịu đau 
khổ, để hưởng yên vui theo ý muốn của Trời Issara 
Nimmanahetu, thì vị Trời đã sanh ra những đạo sĩ 
đương hành thân hoại thể, chăng là tàn ác lắm à. 
(Papakena Issara)” 

Trong bộ Bhũcidatta Jataka nói về tiền thân của Đức 
Phật, khi đề cập đến thần Tạo Hóa (Brahma), Bồ Tát có 
hỏi như vầy: “Người mà cặp mắt đã thấy được sự đau 
khổ, hà tất người ây không làm cho chúng sanh được 
yên vui? Nếu người ấy có nhiều thần lực, hà tất không 
dùng thần lực đó, để cứu độ chúng sanh? Tại sao những 
con sanh của người ấy lại phải chịu lắm điều khổ sở? 
Tại sao người ây không ban phước lành đến cho con 
họ? Tại sao những xảo quyệt, giả dối, mê lầm vẫn tồn 
tại mãi mãi? Tại sao gian xảo càng ngày càng phát đạt, 
còn chơn lý và công bằng lại phải lu mờ? Ta xem thần 
Brahma như người đệ nhứt không công bình, đối với 
những kẻ bị sanh ra trong thế giới dãy đầy nhơ bẩn, xấu 
xa này. 

Trong bộ kinh Mahabodhi Jataka, Bồ Tát bát hắn lý 
thuyết “Tạo Hóa sanh ra muôn loài vạn vật” bằng 
những lời: 

“Nếu thật có một đắng cao cả đầy quyền lực đã sanh 
ra chúng sanh hiền lành hoặc hung dữ và những việc 

9 


lành điều ác, thì đắng Tạo Hóa ấy phải là người lem 

luốc, tội lỗi. Vậy thì chúng sanh, như ta đây cần phải 

rèn luyện cho có một tinh thần lành mạnh và tốt đẹp”. 
oOo 

Bây giờ chúng ta thử xét coi các nhà khoa học hiện 
thời quan niệm thế nào những sự bất công của Tạo Hóa. 
Căn bản trong phạm vi ngũ uân, các nhà khoa học cho 
rằng những sự bất công của Tạo Hóa do nơi hóa học và 
vật lý học, nơi sự di truyền và thân cận mà ra. Ô. Julieu 
Huxley, một nhà sinh lý học có danh tiếng, có viết như 
vây:”Trong thân thể con người có những cái gênes (tạm 
dịch là Bắm thụ) làm mầm cấu tạo màu sắc, bề cao, sức 
mạnh, phát dục, tuổi thọ, mạnh khỏe, Suy nhược, dung 
mạo, thể vóc. Tất cả hoặc nhiều sự di truyền cũng có 
thể đo nơi bâm thụ ấy mà ra. Về phần tinh thần thật khó 
mà trình bày một cách thiết thực được, nhưng chắc 
chắn cũng do nơi cha mẹ di truyền. Tuy vậy sự di 
truyền này cũng chưa thê quả quyết được răng nó giống 
cùng không giông với mầm câu tạo những thể chất 
thuộc về thê xác”. 

Nói như trên thì tất cả những khí bâm về tinh thần và 
vật chất đều do nơi những gênes (bẩm thụ) mà chúng ta 
đã thọ lãnh trong thai bào. Chúng ta nên nhìn nhận răng 
những hiện tượng về hóa học và vật lý học, do các nhà 
bác học đã chứng giải một phần, vẫn còn ở trong vòng 
thẩm đoán. Chúng ta không thể căn cứ nơi những hiện 
tượng đó để tìm hiểu sự khác nhau giữa chúng sanh về 
phương diện tinh tế và thô thiên được. Nói về hai trẻ 
nhỏ sanh đôi, giống nhau về mặt thể xác, vì lẽ đã cùng 
thọ hưởng một thứ gênes (bẩm thụ) và cũng được nuôi 

10 


dưỡng In nhau, tại sao hai trẻ ấy lại khác nhau về khí 
chất, trí khôn và đạo đức? Như thế sự di truyền của 
khoa học chỉ có thể giải thích cái gì giống nhau về vật 
chất, hơn là cái gì khác nhau về tinh thần. Chúng ta 
cũng không thể nhờ lý thuyết di truyền mà biết được, 
tại sao có gia đình danh giá sanh con sát nhơn? Tại sao 
có gia đình hung ác sanh con hiền từ? Tại sao có những 
thần đồng, những thánh nhân? 

Theo Phật giáo, những cảnh dị đồng nói trên, do một 
phần nơi sự di truyền, một phần nơi giới thân cận, và 
nhứt là do nơi kết quả (Nghiệp) của những hành động 
tạo tác trong đời này, hoặc trong kiếp quá khứ. Vui 
khổ, phước tội, cũng như Thiên Đàng, Địa Ngục, đều 
do nơi chúng ta tạo ra. Và hiện nay, chúng ta là người 
đương tạo cái đời tương lai cho chúng ta. 


Xưa kia có một gã thanh niên lấy làm uất ức trước 
trạng huống bất công giữa loài người, muốn tìm cho ra 
chân lý, mới đến yêu cầu Đức Phật giảng giải cho nghe: 
Bạch Đức Thế Tôn, đâu là nguyên nhân, là nguồn 8ôc 
Của Sự bất công giữa chúng sanh? Tại sao có kẻ chết 
yêu, có người. sông lâu, có kẻ mạnh khỏe, có người tật 
bịnh, có kẻ xâu xa, có người đẹp đẽ, có kẻ cô độc, có 
người đông con, có kẻ nghèo khó, có người giàu sang, 
có kẻ sanh trong gia đình đê tiện, có người sanh trong 
dòng dõi cao quí, có kẻ ngu muội, có người khôn 
ngoan? 

Đức Phật trả lời một cách vắn tắt, nhưng đầy ý nghĩa 
như vầy: “Mỗi chúng sanh mỗi có những hành vi, như 
món gia tài, như vật di truyền, như người bạn chí thân, 
như chỗ nương dựa của họ. Chính đó là duyên nghiệp 

11 


đã làm cho chúng sanh khác nhau, trong cảnh trạng dị 
đồng vậy”. 

Rồi Ngài chỉ dạy những nhân chỉ, đem lại kết quả gì, 
trong mỗi nghiệp khác nhau, y theo luật nhân quả. 

Không sao chối cãi được, chúng ta sanh ra với 
những đặc tính thế tập và mang theo những tính chất 
bẩm sinh, mà khoa học chưa khám phá được. Tĩnh cha, 
huyết mẹ cấu tạo ra thai bào, làm một hóa hợp vật, rồi 
phải nhờ năng lực của Nghiệp đưa gió sinh khí vào trợ 
dưỡng, phôi thai mới nây nở được. Vì thế, cái Nghiệp 
là nhân cần thiết cho sự thụ thai. Trong lúc Ấy, những 
khuynh hướng trích trữ trong cái Nghiệp của môi chúng 
sanh, đã câu tạo từ nhiều kiếp quá khứ, sẽ đóng một vai 
tuồng quan trọng về đặc tính thể chất và tinh thần, hơn 
những tế bào và bẩm thụ (gênes) của cha mẹ di truyền. 

Đức Phật, cũng như mọi chúng sanh, đã thọ hưởng 
của cha mẹ những tinh trùng, ngọc châu và bẩm thụ 
(gênes): nhưng về mặt thê chất, tinh thần và đạo lý, thì 
không aI trong hoàng tộc của Ngài có thể so sánh bằng 
Ngài được. Chính Đức Phật đã nói rằng: Ngài không 
thuộc dòng giống vua chúa, mà Ngài lại thuộc dòng 
giống của chư Phật. Ngài là bậc xuất chúng, sanh ra bởi 
những kết quả cao siêu của cái Nghiệp, mà Ngài đã tạo 
từ vô lượng kiếp. 

Theo kinh Lakkhana Sutta, Đức Phật có hình dung 
khác thường như 32 tướng tốt là kết quả của những 
công đức cao thượng trong nhiều kiếp quá khứ. Các 
nhân duyên về tinh thần đạo đức, là lý do của những 
tính cách khác thường của Ngài, đã có giải rõ trong bộ 
kinh nói trên. Những điều ghi chép trong kinh chứng tỏ 

12 


cho ta thấy rằng những khuynh hướng của cái Nghiệp, 
chăng những có ảnh hưởng đến cơ thể của ta, mà lại 
còn làm cho mắt cả hiệu lực của tỉnh trùng, ngọc châu 
và bầm thụ (gênes) của cha mẹ. Như vậy ta mới hiểu ý 
nghĩa sâu xa của câu Phật ngôn: “Chúng ta là kẻ thừa 
hưởng kết quả của hành vi tạo tác của chúng ta vậy”. 

Kinh Atthasãlissi có dạy rằng: “Do nơi sự khác nhau 
trong Nghiệp, có những sự khác nhau trong chúng 
sanh: kẻ sanh ra trong gia đình quyền quý, người lại 
sanh ra trong gia đình đê tiện; kẻ sanh ra trong sự 
nguyễn rủa, người sanh ra trong sự tôn trọng; kẻ sanh ra 
ta hưởng hạnh phúc, người sanh ra phải chịu khổ 

> Do sự khác nhau trong Nghiệp, mới có những sự 
khác nhau trong sắc diện tốt, đẹp, xấu xa, đều đạm, dị 
thường. Do sự khác nhau trong Nghiệp, mới có sự khác 
nhau trong tình trạng, giai câp: hơn kém, danh thơm, 
tiếng xấu, ngợi khen, khinh mạt, phúc hậu, bần cùng. 
Do nơi Nghiệp mà chúng sanh phải luân chuyển mãi 
mãi. Do nơi Nghiệp mới có chúng sanh, cũng do nơi 
Nghiệp, mà chúng sanh vương víu với nhau, cũng 
dường như có cái trục xe, nên bánh xe phải lăn hoài. Do 
nơi Nghiệp mà chúng sanh được vinh hạnh tôn sùng, 
cũng do nơi Nghiệp mà chúng sanh đi tới chỗ độc tài và 
tiêu diệt. 

Nghiệp sanh ra nhiều quả, cũng như cây cho nhiều 
trái, mà người đời vẫn không tin có nghiệp. 

Tóm lại những sự khác nhau về tỉnh thần, đạo hạnh, 
trí huệ và thể chất đều tùy thuộc một phần lớn lao nơi 
hành vi tạo tác và xu hướng của mỗi chúng sanh trong 
kiếp quá khứ và hiện tại, và không thể nhứt quyết rằng 

13 


mọi VIỆC Xảy ra đều hoàn toàn do nơi Nghiệp. Định luật 
về Nghiệp, mặc dầu là quan trọng, nhưng nó chỉ là một 
trong 24 nhơn duyên (Paccaya: Thập nhị nhân duyên, 
kể xuôi và kế ngược). 

Vì có người lầm tưởng rằng: Những quả lành, quả 
dữ hoặc không lành không dữ, đều do nơi một hành vi 
trước kia (Pubble Katahetu), nên đức Phật có giải rằng: 
“Nếu chỉ do nơi một hành vi quá khứ, mới có kẻ trở 
nên sát nhơn, trộm cướp, dâm loàn, láo xược, ác độc, 
tham lam, xảo quyệt, trụy lạc, và nếu người nào ỷ lại, 
ký thác nơi hành vi trước kia (nghiệp cũ) của họ thì họ 
không muốn làm chỉ khác nữa, họ cũng không có găng 
trong công việc làm của họ, họ cũng không thấy cần 
thiết phải làm một việc đáng làm, hoặc không làm một 
việc không đáng làm”. 

Theo Phật ngôn trên đây, nếu kiếp hiện tại hoàn toàn 
do nơi hành động quá khứ điều khiển, thì cái Nghiệp 
chăng khác nào một mệnh thuyết hay một định mệnh 
luận, hoặc một sự tiền định. Nếu vậy, thì không ai còn 
tự đo cá nhân để cải thiện đời hiện tại cùng kiếp vị lai 
và đời người sẽ trở thành một guồng máy. 

Bỏ quyền tự do ý chí của ta, để tin rằng có một đắng 
Tạo Hóa sanh ta ra để kiểm duyệt SỐ mạng ta và định 
đoạt trước một tương lai cho ta, hoặc tin rằng không thể 
ngăn cản cái Nghiệp trong sự điều khiển số mạng ta và 
kiểm duyệt đời sống ta; tin như thế chẳng khác nào 
nhìn nhận Tạo Hóa và Nghiệp tuy khác nhau về danh 
từ, vẫn đem lại kết quả giống nhau. 

Theo Phật giáo, định luật về cái Nghiệp chăng phải 
định luật của thuyết Vận mệnh. Để chứng tỏ rằng 

14 


Nghiệp không phải là Vận mệnh, Đức Phật đã có giải 
thích rõ ràng năm sự tiễn triển của tinh thần và vật chất 
như sau đây: 

1. Utu Niyãma: Sự tiến triển của vật lý thuộc loại 
không cơ thể, như hiện tượng về mùa tiết, mưa gió, khí 
hậu nhiệt hàn, nguyên nhân và sự thay đổi của bốn mùa 
tám tiết, v.v... đều xảy ra trong lúc phải xảy ra, không 
có gì làm trở ngại được. (Đây còn có nghĩa là ngày kinh 
kỳ của người mẹ, hạt minh châu được đưa ra khỏi phôi 
châu). 

2. Bija Niyama: Sự tiến triển của vật lý thuộc loại 
có cơ thể, như gạo do nơi hột lúa mà ra, vị ngọt do nơi 
cây mía hoặc mật ong mà ra, và những mùi vị riêng biệt 
của mỗi thứ trái cây, loại nào vị nây không có gì chen 
vào sửa đổi được. 

Lý thuyết khoa học về tế bào và bâm thụ và sự giống 
nhau về thê chất của hai trẻ sanh đôi nói trên, có thể liệt 
vào loại vật lý này. (Danh từ BiJa Niyâma còn có nghĩa 
là dòng nào sanh ra giống ấy, do sự phối hợp của tỉnh 
trùng và minh châu của ông cha, bà mẹ). 

3. Kamma Niyãma: Sự tiến triển của nhân và quả, 
như nhân lành hoặc ác đem lại kết quả tốt hoặc xấu, 
không gì sửa đôi được. Nước sông, nước biển vượt lên 
tới mức cùng tột của nó như thế nào, thì Nghiệp cũng 
tùy thời đem lại kết quả của nó, cũng như thế ấy, không 
sao tránh khỏi được. Kết quả này chăng phải sự ban 
thưởng hay trừng phạt mà nó là một sự báo ứng sẵn chờ 
để phát hiện ra. Nhân gieo thì quả trổ, là một sự hiển 
nhiên, cần thiết, cũng như sự lặn mọc của mặt trời và 


15 


mặt trăng vậy thôi. (Đây còn có nghĩa là Nghiệp của 
chúng sanh đi thọ thaI). 

4. Dhamma Niyäma: Sự tiến triển của các Pháp, 
như hiện tượng tự nhiên đã xảy ra lúc Bồ Tát giáng 
sanh trong kiếp chót. Luật dẫn lực và các luật khác 
trong vũ trụ, cũng như phép tắc về luân lý ở đời, 

v...có thể liệt vào loại tiễn triển của các phép nói trên 
(Đây còn có nghĩa là gió duyên nghiệp hấp dẫn chúng 
sanh đi thọ thai). 

5. Citta Niyama: Sự tiến triển về tỉnh thần hay tâm 
linh, như sự biến đổi và nguyên tố cấu tạo tâm thức, 
như năng lực của tâm trí, v.v... Sự cảm ứng, diễn cảm, 
biết quá khứ vị lai, tuệ giác, tha tâm thông, thiên nhãn, 
thiên nhĩ và những hiện tượng của tâm linh, mà khoa 
học chưa phát minh được đều thuộc về loại tiến triển 
tinh thần này. (Đây còn có nghĩa thức vào thọ thai). 

Năm loại tiến triển nói trên, tuần tự phát sanh không 
sai chạy, là một nguyên tắc tổng quát, để giải thích mỗi 
hiện tượng về vật chất và tình thần. Nghiệp chỉ là một 
trong năm pháp tự nhiên ấy, chăng phải là quyền lực 
chuyên chế của một đắng thiêng liêng nào cả. 

Pháp tiễn triển của vật lý không cơ thể về sự tuần tự 
phát sanh đương nhiên của nó, xem như những sự phát 
động vô ý thức của một cơ giới thiên nhiên. Tuy vậy sự 
khôn ngoan của loài người và năng lực của tâm thức có 
thê kiểm soát nó ít nhiều. Ví như sức nóng có năng lực 
làm cho chảy tan, cũng như sức lạnh làm cho đông đặc, 
nhưng người ta có thê đi trên lửa mà không bị phỏng 
mình và ngôi trần trụi trên tuyết lãnh sơn mà cũng 
không biết lạnh; những thợ làm vườn có thể tạo ra một 


16 


cảnh vật tuyệt trần bằng bông hoa, cây trái; người luyện 
pháp Dùda có thể dùng sức thần bí mà nâng cao những 
vật nặng nề. 

Định luật của tâm linh cũng xem như sự phát động 
của một cơ giới thiên nhiên; đạo Phật chuyên dạy vê sự 
kiểm soát cái Tâm. Sự kiểm soát này thực hiện được do 
nhờ Chánh kiến và Chánh tư duy. 

Định luật của Nghiệp phát động một cách vô tư, và 
khi năng lực của nó phát khởi mãnh liệt, con người 
không thể chen vào sửa đổi kết quả nghiêm khắc của nó 
được. Chỉ có Chánh kiến và Chánh tư duy mới có thể 
sửa chữa được tương lai ít nhiều; Nghiệp lành bên trong 
có thể che chở một phần năng lực nào của Nghiệp dữ. 
Luật nhân quả thật khó hiểu, chỉ có Đức Phật mới thấu 
TỐ nguồn cội của nó. Mục đích của người Phật tử là tìm 
cách để diệt trừ cái Nghiệp. 


NGHIỆP LÀ GÌ? 

Tiếng Pali Kamuna và Sanscrit Karma có nghĩa là 
việc làm. Tắt cả việc nào đã có tâm làm, do thân - khẩu 
— ý, nghĩa là tất cả hành động, lời nói, tư tưởng, do tác 
ý lành hoặc dữ, đều gọi là Nghiệp. Những hành động 
vô ý không phải là Nghiệp, vì không có cái yếu tố cần 
thiết để gây ra Nghiệp. là sự cô tâm. Đúng theo câu 
Phật ngôn: “Này các thầy Tỳ khưu, Như Lai nói rằng 
tác ý là cái Nghiệp (Cetanaham Bhikkhave kammam 
vadami)”, bởi luôn luôn chúng sanh định ý muốn trước, 
rồi mới tiếp theo hành động bằng thân, khẩu và tư 
tưởng. 


17 


Hành động của chư Phật và chư A La Hán không gọi 
là Nghiệp, bởi các Ngài đã giải thoát ngoài phạm vi 
lành và dữ rồi, các Ngài đã diệt tận vô minh, ái dục là 
nguồn cội của Nghiệp, nên các Ngài không còn sự ham 
muốn ích kỷ nữa. Điều này đã có ghi chép trong kinh 
Ratana Sutta. Chớ nên do nơi đây mà lầm tưởng rằng 
Đức Phật và chư A La Hán không còn hoạt động nữa, 
trái lại các Ngài luôn luôn đi hoằng pháp độ sanh, 
không màng cực nhọc khó khăn, đem hạnh phúc an vui 
cho nhơn quân xã hội. Hành vi của các Ngài không còn 
năng lực cầu tạo, bởi một khi chứng ngộ cái thật tướng 
của sự vật, các Ngài đã diệt trừ những chướng ngại 
giữa nhân và duyên câu hợp của sự vật ây rôi. 


Nghiệp không phải là kết quả riêng biệt của hành vi 
qua rồi, nó gồm cả những tạo tác quá khứ và hiện tại. 
Bởi thế chúng ta là kết quả của những điều ta đã làm và 
ta sẽ thọ lãnh những cái chị ta đương làm. Nhưng cũng 
chưa phải hoàn toàn như thế ấy: có thê ta không phải là 
kết quả nguyên vẹn của những điều ta đã làm, và có thể 
ta cũng không thọ lãnh tròn đủ những gì ta đương làm. 
Hiện tại ta là con sanh của quá khứ cũng như trong 
tương lai, ta sẽ là con sanh của hiện tại; nhưng hiện tại 
không phải luôn luôn là kết quả thiệt thọ của quá khứ; 
vị lai cũng không phải luôn luôn là kết quả thiệt thọ của 
hiện tại. Nghiệp còn là một sự kết cấu rất phức tạp hơn 
nữa và rất khó hiểu. Tóm lại Nghiệp là luật nhân quả áp 
dụng trong phạm vi luân lý thôi. 


NGHIỆP (KAMMA) VÀ QUÁ (VIPAKA) 


18 


Kamma là việc làm, Vipäka là kết quả của việc làm. 
Mỗi vật mỗi có cái bóng của nó; mỗi hành động có ý sẽ 
luôn luôn có cái vang dội của nó. Nghiệp cũng như hột 
giống ân ngầm trong cây, trái cây cũng như kết quả của 
Nghiệp. Lá và bông là sự khác nhau bên ngoài như sức 
khỏe, bịnh hoạn, giàu nghèo. ..và đồng thời còn nhiều 
nhân duyên phụ thuộc tốt xấu, không thể tránh khỏi 
được (như Anisamsa; quả báo của hành vi nhiều loại và 
Adinava: thân thể hằng đem lại sự khổ). Nói một cách 
chặc chịa hơn, thì việc làm (Kamma) và quả báo 
(Vipäka) đều do nơi tác ý mà ra. Việc lành, việc ác sẽ 
đem lại kết quả tốt xấu. Nếu việc làm thuộc về ý thì kết 
quả thuộc về ý sẽ phát hiện dưới hình thức hạnh phúc, 
tự tại, hoặc dưới hình thức khổ tâm, uất ức. Anisamsa 
là quả báo của hành vi về vật chất như Sự sung túc, sức 
khỏe, tuổi thọ. Adinava là những tội khổ đem lại, như 
nghèo khó, bịnh tật, yêu tỬ, V.V... 

Kamma là đặc trưng đạo đức hay loạn luân của 
phàm tâm thế tục và Kipâka là kết quả của đặc trưng 
ây. 

Tám đặc trưng của bậc siêu phàm không thê coi như 
Nghiệp và Quả, vì nó có mục đích bứng gốc rễ của 
Nghiệp. Yếu tố quan trọng hơn của tám đặc trưng thánh 
là trí tuệ (Paññã), trái lại yếu tô then chốt của đặc trưng 
phàm là ý (Cetana). 

Có gieo thì có gặt, ở một nơi nào hay lúc nào chẳng 
hạn, trong kiếp này hoặc kiếp khác. Hiện nay ta gặt 
những cái chi mà ta đã trồng trong kiếp này hoặc trong 
kiếp quá khứ. 


19 


Kinh Samyutta Nikãya có ghi: “Ta đã có gieo những 
giống chỉ, thì nó sẽ đem quả lại cho ta. Ai đã gieo giống 
lành, sẽ hưởng quả lành; ai đã gieo giống dữ, sẽ thọ quả 
dữ. Một khi giống đã gieo rồi, thì ta chờ để hưởng lây 
quả của giống ấy”. 

Kamma là một định luật riêng biệt, cho nên chỉ có 
hiệu quả trong phạm vi của nó thôi; không có nhân nào 
chen vô pha lẫn với nó được. 

Trong Kamma sẵn có tiềm lực để sanh ra quả: nhân 
sanh quả, quả giải thích lại nhân, cũng như hột "giống 
sanh ra trái, trái sanh lại hột giống. Trong hột giống đã 
sẵn có cái mầm của giống, thì sự liên quan giữa nhân và 
quả cũng như thế ấy. Hạnh phúc và khổ não của nhơn 
loại chỉ là những quả không thể tránh khỏi, sanh ra bởi 
một cùng vải cái nhân đó thôi. 

Phật giáo không cho đó là sự thưởng phạt của một 
đẳng thiêng liêng toàn trí toàn năng nào ban bố cho 
những linh hồn đã làm lành hoặc gây dữ, như các nhà 
thần luận đã giải. Họ cho rằng đắng thiêng liêng ấy 
hằng ngự trên trời để trông nom và định đoạt sô mạng 
cho chúng sanh. Họ cho rằng kiếp này là giả tạm, chỉ có 
kiếp vị lai là trường tồn mà họ không quan tâm đến 
kiếp quá khứ. 

Phật giáo không nhìn nhận có đắng Tạo Hóa toàn 
năng bác ái ấy, cũng không nhìn nhận có linh hồn bất di 
bắt dịch; chỉ tin nơi luật thiên nhiên công bằng, mà luật 
ây không do nơi một vị Trời hay một Đức Phật nào 
định ra cả. Chiếu theo luật thiên nhiên ấy thì mỗi hành 
động sẽ đem lại sự ban thưởng hay sự trừng phạt dầu 
cho công lý của thế gian hạp cùng không cũng trối kệ. 

20 


Có kẻ trình bày những lý luận vụng về như vầy: 
Kiếp này chúng ta cũng sanh trong cảnh bần cùng, bởi 
cái nghiệp không tốt chúng ta đã tạo ra trong kiếp quá 
khứ. Người kia sanh ra giàu có, vì nghiệp xưa của 
người ấy rất tốt. Như vậy chúng ta nên vui lòng cam 
chịu lấy khổ sở đi, rồi ráng làm lành để kiếp sau được 
làm giàu. Hoặc họ nói rằng: Chúng ta đương bị ở dưới 
quyên chỉ phối của nghiệp. xấu; đó là số phận của chúng 
ta, chúng ta nên khiêm tốn kiên nhẫn, chịu đựng cái 
khổ đi; mà phải làm lành ngay bây giờ, để hưởng hạnh 
phúc sau khi chết. 

Phật giáo chăng hề lấy cái Nghiệp là một định mạng 
như thuyết nói trên; cũng không đòi hỏi một công lý 
nào sau khi chết. Đức Phật, với lòng từ bi bác ái vô 
lượng vô biên, với đức tánh không vị kỷ vị tha, chăng 
hề giải thích luật nhân quả như cách nói trên, cho người 
ta lầm tưởng rằng Ngài ưu đãi người giàu sang hoặc 
khuyên nhủ kẻ nghèo nàn bằng cách hứa hẹn những 
hạnh phúc huyền ảo trong kiếp vị lai. 

Trong tình trạng nào chăng hạn, với sự cố gắng 
chánh đáng, chúng ta có thê tạo ra hoàn cảnh mới thích 
hợp hơn cho chúng ta, chăng những cho riêng phần cá 
nhân của chúng ta mà cho tất cả một nhóm người ở 
chung quanh ta. Chúng ta được tự do tạo một nghiệp 
mới, để đem chúng ta tới chỗ tiễn bộ, hoặc trái lại, đem 
chúng ta tới nơi sa ngã trong kiếp này đây. Theo Phật 
giáo, chúng ta không hề bị trói buộc trong một hoàn 
cảnh bất đắc dĩ nào cả, vì Nghiệp không phải là số 
mạng hay tiền định, mà chúng ta phải cam chịu do nơi 
một quyền lực vô danh nào tạo ra. Nghiệp chỉ là phản 


21 


ứng của hành vi ta, với hành vi khác ta có thể xoay 
chiều đổi hướng các phản ứng ấy một phần nào. Như 
thế chúng ta đâu có bị bắt buộc nhất định phải gặt hái 
trọn vẹn những gì mà ta đã gieo trồng. 

Đức Phật dạy: “Nếu có người nói rằng họ phải bị bắt 
buộc gặt hái những chi mà họ đã gieo trồng, thì không 
có một cuộc đời đạo đức và cũng không có một dịp nào 
để họ diệt trừ phiền não cả. Nhưng nếu người nào nói 
rằng những việc chỉ mà ta đã gặt, đều phù hợp với hành 
động của ta; như vậy đạo đức vẫn có dịp tốt có thể đưa 
đến cho họ đề diệt lây phiền não”. 

Mặc dầu trong kinh Pháp cú có câu: “Trên trời, dưới 
đáy biển, trong hang núi, không có một nơi nào trên thế 
gian này: giúp cho chúng ta tránh khỏi cái quả của 
nghiệp xấu” - Nhưng mỌI người không bị bắt buộc phải 
đền tội cho tất cả những lỗi lầm xưa. Nếu mọi việc đều 
như thế, thì sẽ không có sự giải thoát. Luân hồi mãi mãi 
sẽ là một kết quả nan đảo. 


ĐẦU LÀ NHÂN SANH NGHIỆP? 

Vô minh (Avijjã) hay là không chứng ngộ bản chất 
của vạn vật, là nhân chánh của Nghiệp, y theo Phật 
ngôn ghi chép trong kinh Paticca Samuppäada: “Vô 
minh sanh ra Hành”. Đi đôi với vô minh là ái dục 
(Tanhã), một gốc rễ khác của Nghiệp. Tất cả những 
hành động xấu đều phát sanh từ trong ái dục. Những 
hành động tốt đẹp trong thế gian, mặc dầu phát sanh do 
ba nguyên nhân tốt, là không tham (Alobha), không sân 
(A dosa), không sỉ (Amoha) cũng là Nghiệp, bởi gốc vô 


22 


minh và ái dục vẫn còn ngũ trầm trong đó. Hành động 
gương mẫu cao quý của đạo tâm (Maggacitta) không 
còn gì là Nghiệp, vì trong ấy vô minh và ái dục đã bị 
bứng gốc rễ rồi. 

Đại Đức Buddhaghosa có viết trong kinh Visuddhi 
Magøsa như vây: “Ai là người tạo nghiệp? 

_ AI là kẻ trả quả? Không có ai cả, chỉ có những 
thành phần cấu tiến mãi mãi. Biết như thế mọi gọi là 
phân biệt chơn chánh”. 

Theo Phật giáo thì có hai thứ thực thê: thực thể hữu 
danh và thực thể cứu cánh. Hữu danh thực thể là vật chỉ 
được cưỡng danh đặt ra tên (Sammuti sacca); Cứu cánh 
thực thể là sự thật vi tế (Paramattha sacca): một cái bàn 
để trước mắt ta, ta kêu nó là cái Bàn, đó là sự thật theo 
mắt thấy; nhưng theo ý nghĩa vi tế thì cái mà ta gọi là 
cái Bàn, chỉ là những động lực và tính chất mà thôi. 
Cũng như theo thông thường, ông bác sĩ gọi nước là 
nước; nhưng trong phòng thí nghiệm, ông ây gọi nước 
là H2O. Vì sự ước định như thế, nên có danh từ: Nam, 
Nữ, Chúng sanh, Ta, v.v... Những hình thức Ấy, có 
tánh cách thay đổi mãi mãi, trong mỗi lúc, thuộc về tinh 
thần vật lý. Bởi đó nên người Phật tử, không tin có một 
bản chất nào không thay đổi, và luôn luôn không phân 
tách người hành động ra khỏi sự hành động; người chủ 
động ra khỏi cái Thức. Như vậy thì ai là người tạo 
nghiệp? AI là người trả quả? 

Ỹ (Cetan3) là chủ động; Thọ (Vedan3) là cái gì cảm 
xúc sức phản ứng (quả) của việc làm. Ngoài hai pháp 
tinh khiết, trong sạch, không lẫn lộn bợn nhơ này 
(Suddha dhamma), không có ai gieo trồng hoặc gặt hái 

23 


cả. Về phương diện này, người Phật tử đồng ý với giáo 
sư William James khi ông này phản đối ông Descartes, 
đã có nói: Những tư tưởng chính là những người tư 
tưởng. 


NGHIỆP Ở ĐẦU? 

Một nhà tỉnh thần phân tích đã viết. “Nghiệp ở tại 
tâm. Nhưng rất ít người hiểu được rốt ráo thuyết này. 
Nghiệp là tất cả những kinh nghiệm đã làm, những cảm 
giác đã thọ và những ảnh hưởng đã thâm nhiễm của 
một cá nhân. Tiềm thức là nơi chứa đựng, chăng những 
tất cả kinh nghiệm mà luôn cả những cảm xúc sơ khởi 
và những xu hướng của một cá nhân. Người văn minh 
đời nay cho răng các điều tích trữ nói trên dần dần sẽ bị 
suy giảm, nhưng thật ra đó là những tiềm lực mạnh mẽ, 
có thể bạo phát một cách bất ngờ”. 

Người Phật tử cũng đồng một quan niệm như trên, 
nhưng cần phải sửa một điểm quan trọng: Nghiệp 
không bị chứa đựng trong một nơi nào gọi là Tiềm 
thức, bởi trong bộ máy phức tạp, luôn luôn thay đối của 
con người, không có một bằng chứng xác nhận về chỗ 
tích trữ nào gọi là Tâm linh, hoặc vê một kho tàng nào 
cả. Mỗi kinh nghiệm, cảm xúc, xu hướng của một cá 
nhân, luôn đến mỗi bẩm tính thuộc về thánh, về phàm 
hoặc về thú, đều tùy thuộc tánh chất liên tục giữa tỉnh 
thần và vật lý của mỗi cá nhân, hoặc tùy thuộc các sự 
biến đổi. Tóm lại, nghiệp lực tùy thuộc sự biến đổi của 
Tâm và luôn luôn chực sẵn để phát hiện trong muôn 
ngàn hiện tượng, mỗi khi có cơ hội. 


24 


Vua Milinda hỏi Đại Đức Nagasena: 

_ Bạch Đại Đức, cái Nghiệp ở đâu? 

_ Tâu đại vương, chúng ta không thể nói Nghiệp 
được chât chứa nơi nào trong cái Tâm vô thường biên 
đôi, hoặc nơi nảo trong thân thê được. 

Nhưng tùy thuộc cái Tâm và thê xác, Nghiệp tự phát 
hiện trong một lúc thuận tiện, cũng như chúng ta không 
thê nói trái xoài được chứa một nơi nào trong cây xoài; 
nhưng nó chỉ tùy thuộc với cây xoài, mà từ đó nó sẽ trô 
ra và chỉ trô ra lúc mùa xoài đã đên. 

Gió và lửa không thể chứa dựa nơi nào nhứt định 
như thế nào, thì Nghiệp cũng không nơi chứa đựng 
trong thân và ngoài thân như thế ấy. 


PHÂN LOẠI NGHIỆP 

Sách có ghi rằng: Có nhiều hành vi có thể đem lại 
kêt quả trong kiêp hiện tại (Dittha dhammavedaniya), 
hoặc trong một kiếp sau (ỦpapalJJa vedaniya), hoặc 
trong một kiếp nào chăng hạn, trong vòng luân hồi của 
mỗi người (Aparâpariya vedaniya). Khi nào Nghiệp trả 
quả trong kiệp này, hoặc kiêp sau, mà đúng thời kỳ, quả 
không phát sanh, người ta gọi là Nghiệp vô hiệu quả 
(AhosI). 

Về phương diện khác, Nghiệp phân ra bốn loại: 

Điều kiện thọ sanh tùy theo năng lực của Nghiệp 
lành hoặc Nghiệp dữ nào mạnh nhứt trong giờ lâm 
chung. Năng lực ây là Nghiệp tái tạo (Janaka). 


25 


Tư tưởng cuối cùng của người sắp lâm chung 
thường hạp theo tánh hạnh của người đó. Đây cũng là 
dường như một nguyên tắc: nhưng trong vài trường hợp 
đặc biệt có khi tư tưởng ấy do nơi một cơ hội thuận 
hoặc nghịch mà phát sanh một cách khác: người hiền 
lành có thể có một tư tưởng xấu, hoặc trái lại, người 
hung ác có thể có một tư tưởng tốt, trong giờ lâm 
chung. Kiếp tới sẽ do nơi tư tưởng cuôi cùng ây cấu 
tạo. Trong trường hợp này, đức hạnh không đem lại ảnh 
hưởng nào, nhưng chẳng nên tưởng răng nó tiêu mất. 
Các hành vi qua rôi sẽ báo ứng chăng Sal, trong một cơ 
hội thuận tiện. Những biến đôi bất ngờ nói trên, trong 
lúc tái sanh giải thích cho biết tại sao cha mẹ hung ác 
lại sanh con đạo đức, và trái lại, tại sao có những đứa 
con hung dữ sanh ra trong gia đình hiền hậu. 

Nghiệp tái tạo có thể bị nghiệp quá khứ khác chen 
vào để trợ giúp, hoặc gìn giữ, hoặc làm cho giảm bớt 
năng lực. Những ảnh hưởng ấy gọi là Nghiệp trợ duyên 
(Upatthamdaka) hay là Nghiệp bổ đồng (Upapidaka). 

Nghiệp tái tạo cũng có thể bị Nghiệp khác mạnh hơn 
tiêu diệt một cách thình lình, dường như một chướng 
ngại vật chặn sức mạnh của một cây tên, làm cho cây 
tên ấy phải rớt xuống đất. Ảnh hưởng này gọi là, 
Nghiệp tiêu diệt (Upaghadaka). Nghiệp này mạnh hơn 
hai nghiệp trên, chắng những làm trở ngại, mà nó còn 
phá tan sức mạnh của nghiệp khác. 

Còn một thứ phân loại khác, căn cứ theo sự phát 
sanh ưu tiên của quả. 

Nghiệp thứ nhất gọi là Trọng Nghiệp (Garuka 
kamma), có nghĩa là nặng hay quan trọng, bởi nó trả 

26 


quả ngay trong kiếp này hoặc trong kiếp tới. Về 
phương diện đạo đức, nó là kết quả của hành vi cao 
thượng hơn hết do phương pháp thiền định (Thanas); về 
mặt vô đạo đức, nó là kết quả của năm Ngỗ nghịch đại 
tội (Änantariya kamma) như giết cha, giết mẹ, giết một 
vị A La Hán, làm hại Đức Phật và chia rẻ Tăng chúng. 

Nếu không có một nghiệp nặng làm điều kiện cho 
kiếp thọ sanh kế tiếp, thì cái Nghiệp nào gần nhứt trong 
giờ lâm chung là nghiệp dẫn dắt đi thọ sanh. Nghiệp ấy, 
chính là những hành vi đương làm, hoặc những sự 
tưởng nhớ trước phút lâm chung. Vì lẽ đó trong các xứ 
Phật giáo, người ta thường hay nhắc nhở kẻ sắp lìa trần 
những hành vi tốt đẹp của họ đã làm hoặc khuyến khích 
họ tưởng nhớ những điều thiện trong giờ phút cuối 
cùng. 

Có một thứ Nghiệp gọi là Thường Nghiệp (Acinna) 
là những việc mà người ta thường thường hay làm, hay 
nhớ và những việc mà người ta ưa thích hơn hết. 

Nghiệp sau cùng là Nghiệp Gom Trữ (kitattä) gồm 
tất cả những chi không có trong ba nghiệp nói trên. Ấy 
là cái vôn dự trữ của môi cá nhân. 

Còn một phân loại nữa do theo trường hợp khêu gợi 
sự phát sanh của quả: 

1. Những hành động xấu xa có thể chín muỗi trong 
cảnh dục gIới; 

2. Hành động tốt đẹp có thể chín muôi trong cảnh 
Dục giới (Kamaloka); 

3. Hành động tối mê có thể chín muỗi trong cảnh 
Sắc giới (Rupaloka); 


27 


4. Hành động tối mê có thể chín muôi trong cảnh 
Vô sắc giới (Arupaloka). 


TÁNH CÁCH CỦA NGHIỆP 


Trong sự báo ứng của Nghiệp, người ta có thể ghi 
rằng có nhiều mãnh lực, hoặc điều kiện thuận tiện, 
chung cùng đối chọi nhau, hoặc tiếp lẫn nhau; trong sự 
trả quả. Như sự sinh đẻ (Gati); thời gian hay điều kiện 
(Kãla), sự chấp lấy (Upadhi) và sự cố gắng (Payoga) sẽ 
phát sanh như sức mạnh huyền diệu để giúp hay ngăn 
cản sự báo ứng của nghiệp. 

Sự thân cận, nhân cách, sự cố gắng cá nhân,v.v... 
cũng có ảnh hưởng một phần nào trong sự trả quả của 
Nghiệp. 

Cho biết rằng chúng ta không phải là tôi tớ bắt buộc 
của Nghiệp, chúng ta cũng không phải là chủ nhân 
hoàn toàn của Nghiệp. Nhờ vậy mà người Phật tử được 
an ủi, hy vọng, can đảm và tỉnh thần khoan khoái để 
giải thoát cái Nghiệp. 

Khi có sự bất ngờ xảy đến, hoặc gặp sự khó khăn, 
thất bại, nghịch cảnh, người Phật tử biết rằng đó là kết 
quả của những gì mà họ đã gieo trồng và họ đương phải 
trả một món nợ cũ. Và thay vì họ cam chịu vận mạng 
và phó thác cho Nghiệp định đoạt, phần xử, họ cố găng 
thêm lên để nhồ tận gôc rễ những có xấu và thê vào 
bằng những giống tốt, vì chính họ nắm tương lai trong 
tay họ. 

Người biết tin tưởng nơi Nghiệp chắng hè bài xích 
kẻ khác, dầu cho kẻ ấy lỗi lầm đến đâu, họ vẫn còn hy 

28 


vọng sửa chữa trong bất cứ lúc nào. Mặc dầu bị bắt 
buộc phải sống trong hoàn cảnh nghịch, họ cũng vẫn có 
hy vọng tiến đến nơi yên vui. Thiên đàng hay địa ngục 
cũng do nơi hành vi tạo tác của họ. 

Người Phật tử đã hiểu biết luật nhân quả, chẳng bao 
giỜ khấn vái ai để cầu sự giúp đỡ, trái lại họ tin nơi tự 
lực của họ để đem mình đến chỗ giải thoát. Thay vì quy 
phục, hoặc cầu cạnh nơi một quyền lực siêu phàm nào, 
họ luôn luôn tin tưởng nơi sức mạnh của ý muốn họ và 
giờ phút nào cũng tỉnh tấn làm việc để đem lại hạnh 
phúc yên vui cho mọi người. 

Đức tin chơn chánh nơi Nghiệp giúp sức cho sự tỉnh 
tấn của họ và làm cho sự cô găng của họ có giá trị, bởi 
nó dạy cho mỗi người biết đảm nhận trách nhiệm cá 
nhân của họ. 

Đối với người Phật tử sơ cơ, Nghiệp giúp cho họ 
phòng ngừa. Đối với người Phật tử trí thức, Nghiệp là 
một cớ để khích lệ cho họ làm việc với một tâm lòng 
bác ái trong sạch cao thượng. Họ sẽ trở thành những 
người dễ thương, khoan hồng và được kính mến. 

Tóm lại luật nhân quả này định nghĩa cho vấn đề đau 
khổ, cho huyền bí mà người ta gọi vận mạng và cho sự 
tiền định của các tôn giáo khác và trên nửa cho sự bất 
công giữa loải người. 


Dứt Phần Pháp Vẻ Nghiệp Báo 


29 


TÁI SANH 

Giáo lý về sự Tái sanh chắng phải là một lý thuyết; 
người Phật tử xem nó như một thực tê, không chôi cãi 
được. Nó là căn bản của Phật giáo. 

Nguyện vọng của Bồ Tát và chủ trương tự do tiễn 
hóa đên nơi tận thiện, tận mỹ đêu căn cứ trên giáo lý 
Tái sanh này. 

Sách vở có ghi chép rằng Thánh chúa Jésus, nhiều 
bực hiên triệt như Pythagore, Platon, nhiêu thi sĩ như 
Shelly, Tennyton, Wordsworth và một sô người Âu 
châu, Á châu đêu thừa nhận và tin tưởng có sự Luân 
hồi hoặc có linh hôn đi đâu thai. 

Giáo lý về sự Tái sanh của Phật giáo khác hắn với 
quan niệm Luân hôi và đâu thai của linh hôn, bởi Phật 
giáo không nhìn nhận có một linh hôn trường tôn bât 
diệt đê chuyên sanh từ kiêp này qua kiệp khác, dâu là 
linh hôn của Tạo Hóa sanh ra, hay từ trong cái Đại hôn 
Paramatma tách ra. 

Chỉ có nghiệp quả mới cấu tạo được sự Tái sanh. Do 
nghiệp quá khứ mới có sự Tái sanh hiện tại; do nghiệp 
hiện tại, hiệp với nghiệp quá khứ mới có sự Tái sanh vị 
lai. Hiện tại là con đẻ của quá khứ và trở thành quyên 
thuộc của vỊ laI. 

Hiện hữu của hiện tại không có bằng chứng, vì nó 
Tât rõ rệt. 

Hiện hữu của quá khứ căn bản trên trí nhớ và tục 
truyên. Hiện hữu của vị lai căn bản trên tiên đoán và 
suy luận. 


30 


Nêu đặt ra sự sông quá khứ, hiện tại và vị lai, thì tức 
nhiên phải đương đầu với một vấn đề huyền bí: “Đâu là 
nguồn cội của sự sống?” 


Một đạo giáo kia cho rằng sự sống sanh ra bởi một 
bản nguyên, một năng lực thiêng liêng hay là một đắng 
Toàn Năng. Một đạo giáo khác nói rằng trong vòng 
nhân sanh quả, quả sanh nhân, không thể biết được 
nhân nào là nhân đầu tiên. 

Theo giới hạn hiện thời của khoa học, con người 
sanh ra do tính trùng và ngọc châu của cha mẹ; nhưng 
khoa học cũng không giải rõ rệt được sự phát triển của 
tinh thần, là phần quan trọng hơn thể xác. Các nhà khoa 
học vừa nói răng sự sông sanh ra bởi sự sống mà cũng 
vừa xác nhận rằng tinh thần và sự sống sanh ra từ chỗ 
không có sự sống. Khoa học chỉ biết nội cái giới hạn 
cha mẹ sanh ra con, nghĩa là trước phải có sự sống của 
cha mẹ rồi sau mới có sự sống của con. Khoa học cũng 
chưa tìm ra cái khởi thủy của sự sống. 

Vài tôn giáo khác cho rằng cái bản chất của con 
người là linh hồn sanh ra bởi Ông Trời, cha mẹ chỉ giúp 
phần cấu tạo cái bọc thô sơ bên ngoài cho linh hồn mà 
thôi. 

Theo Phật giáo thì chúng sanh ra từ trong cái khuôn 
đúc (Kammayom) của các hành động của chúng ta, cha 
mẹ chỉ cho chúng ta cái nền tảng vật chất thôi. Như thế 
ấy thì trước phải có chúng sanh (cha mẹ), rồi sau mới 
có chúng sanh (con). Lúc thọ thai, nghiệp quả tạo ra cái 
thức đầu tiên, để dưỡng sanh thai bào. Năng lực vô 
hình của nghiệp đã tạo ra trong kiếp vừa qua sanh ra 
hiện tượng về tỉnh thần và hiện tượng về sinh khí trong 

31 


một hiện tượng thể xác đã sẵn có, để cho có đủ tam 
nguyên (thức, sinh khí và tha1) làm ra con người. 

Nói đến quan niệm về chúng sanh, đức Phật có 
thuyết trong bộ kinh Maijhima Nikäya, quyền 
Mahatanhakhaya, số 38 như vây: “Nơi nào Tam nguyên 
được câu tạo chung, thì mầm sông được gleO trồng nơi 

ây”. Trong sự phối hợp của cha mẹ, nếu không nhằm 
lúc kinh kỳ của người mẹ, và không có chúng sanh thọ 
thai (gandhabba), thì mầm sống cũng không gieo trồng 
được. Nếu nhằm lúc kinh kỳ của người mẹ, mà không 
có chúng sanh thọ thai, mâm sống cũng không gieo 
trồng được. Nếu nhằm lúc kinh kỳ của người mẹ và 
chúng sanh thọ thai cũng có mặt trong lúc phối hợp, đủ 
ba nhân: tinh trùng, minh châu và thức, thì mầm sống 
được gieo trồng. 

Danh từ Gandhabba hay Gantabba không phải tên 
của Mụ Bà hay Đức Thây chỉ chỉ đó có phận sự bảo hộ 
thai bào, theo sự tin tưởng của nhiều người. Đây chỉ nói 
về một chúng sanh đủ điêu kiện, sẵn sảng đến thọ sanh 
trong bụng của một chúng sanh. Danh từ Gandhabba 
chỉ dùng trong trường hợp đặc biệt này thôi, chớ nên 
lầm tưởng là một linh hồn bắt diệt. 

Nếu có một chúng sanh sắp thọ thai nơi đây, thì phải 
có một chúng sanh sắp chết một nơi nào khác. Sự sanh 
của một chúng sanh, tức là sự kết hợp (Khandhanam 
Pãtubhävo) hay là cái hiện tượng về tỉnh thần vật lý, 
tương hợp với sự diệt của một chúng sanh trong quá 
khứ, giống như sự xuất hiện của mặt trời vậy. Mặt trời 
mọc nơi nào, có nghĩa là mặt trời lặn một chốn khác. 
Muốn cho dễ hiểu hơn, chúng ta tưởng tượng đời sống 


32 


như một lượn sóng. Sanh và diệt là hai giai đoạn của sự 
tiến triển sống chết, chết sóng. Sự liên tiếp mãi mãi của 
sống chết và nguồn sinh lực của mỗi cá nhân, gọi theo 
danh từ thuật ngữ là Luân hồi (Samsãra). 


ĐẦU LÀ NGUÔN GÓC 
TƯỜNG TẬN CỦA SỰ SÓNG? 

Đức Phật đã nói rằng: “Luân hồi ở ngoài ranh giới 
cuối cùng của sự hiểu biết”. 

Chúng ta không thể biết được cái khởi thủy của 
chúng sanh, vì vô minh và phiền não của lòng tham lam 
lôi kéo luân chuyền triền miên. 

Triều lưu của sự sống cuộn chảy mãi mãi, do các 
dòng nước nhơ đục của vô minh và ái dục bồi bố không 
ngừng nghỉ. Khi nào hai nhân này bị cắt đứt, thì triều 
lưu của sự sống mới ngưng chảy, sự tái sanh sẽ chấm 
dứt, y như trường hợp của chư Phật và chư A La Hán. 
Khởi thủy triều lưu của sự sống không thẻ biết được vì 
nó phát sanh do một mãnh lực đầy vô minh và ái dục. 

Nơi đây Đức Phật chỉ nói về triều lưu sơ khởi của sự 
sống loài người thôi và không đề cập đến những môn 
triết học, đạo lý và có thể làm cho con người hoang 
mang, luôn cả những lý thuyết không có tánh cách xây 
dựng hay giải thoát, nhứt là những suy cứu biện luận về 
nguồn gốc và sự tiến triển của vũ trụ. Đức Phật cũng 
không bắt buộc môn đệ Ngài tin tưởng một cách mù 
quáng về những gì liên quan đến nhân khởi thủy. Ngài 
đặc biệt chú trọng vấn đề khổ và diệt khổ thôi, ngoài 


33 


mục đích xác thực duy nhứt ấy, Ngài không muốn đá 
động đên vân đê nào khác. 


DO ĐẦU CHÚNG TA TIN 
CÓ SỰ TÁI SANH? 

Đức Phật là bậc thông suốt về vấn đề Tái sanh. 
Chính trong đêm chứng đạo quả Niết Bàn, trọn canh 
đầu, Ngài dùng tuệ giác rọi xem trở lại các đời dĩ vãng 
của Ngài, từ một, hai, ba đến trăm, ngàn, muôn kiếp 
quá khứ. Trong canh hai, Đức Phật dùng thiên nhãn, 
xem thấy chúng sanh chết ở kiếp này, tái sanh lại kiếp 
khác, kẻ hèn người sang, kẻ đẹp người xấu, kẻ được 
hạnh phúc, người bị khốn khổ tùy theo hành vi của họ 
(Majjhima Nikãya Maha Accaka Sutta, 36). 

Các đoạn kinh giải về thuyết Tái sanh đã chứng tỏ 
rằng Đức Phật không dựa vào một nguồn gốc nào đã 
sẵn có, để giải thích vấn đề ấy; Ngài chỉ nói theo nhận 
thức của Ngài đã rèn luyện, một nhận thức siêu phàm 
mà chúng ta cũng có thể đạt được. 

Trong kinh Dhammapada (Pháp cú) Đức Phật có nói 
như vầy: “Trải qua vô lượng kiếp luân hồi (Anekajãti), 
Như Lai đã phải đi lạc đường, trong khi Như Lai muốn 
tìm cho ra người thợ cất nhà Như Lai ở; khốn khổ thay, 
Như Lai đã phải sanh đi sanh lại mãi mãi (Dukkha jãti 
punappunam)”. 

Trong kinh Dhammacakka Sutta có ghi lời giảng đầu 
tiên của Đức Phật về cái chơn lý thứ hai như vây: 
“Yãyam tanhãponobbhavikã”, nghĩa là sự ham muốn 
quá độ (Ái dục) đem lại sự Tái sanh; và câu kết luận: 


34 


“A yamantimä jãti natthidampunabbhavo”, nghĩa là kiếp 
này là kiếp tái sanh cuối cùng của Như Lai. 

Trong kinh Majjhima Nikãya có ghi rằng vì lòng từ 
bi bác ái đối với chúng sanh, Đức Phật thường rọi thiên 
nhãn tìm người hữu duyên đi tế độ; Ngài thấy chúng 
sanh đương tạo nhiều tội lỗi có ảnh hưởng đến kiếp vị 
lai của họ (ParalokavaJJa bhaya dassãvino). 

Trong nhiều thời pháp, Đức Phật thường nói rằng 
chúng sanh nào làm dữ, sau khi chết (Parammarana) sẽ 
tái sanh trong cảnh khổ; chúng sanh nào làm lành sẽ tái 
sanh trong cảnh vuiI. 

Trong kinh Ghatikara Sutta, Đức Phật thuật lại cho 
ĐĐ. Anada biết rằng vào thời kỳ Phật tổ Kassapa (Ca 
Diếp), Ngài sanh làm một vị Bà La Môn, tên Jotipâla, 
thông suốt ba bộ kinh Phệ Đà. Khi vào xuất gia theo 
Phật tổ Kassapa, Ngài siêng năng thọ trì Tam học, 
thuộc năm lòng trọn bộ Tam Tạng, và được Phật tô 
Kassapa thọ ký. 

Kinh Anathapindikavada Sutta có tả cuộc viếng 
thăm Đức Phật của ông Cấp Cô Độc trong đêm sau khi 
ông này qua đời được sanh về cõi Trời. 

Trong kinh Anguttara Nikãya, Đức Phật có nói đến 
kiếp quá khứ của Ngài, khi ngài sanh lên làm Pacetana. 

Trong kinh Paranibbana Sutta, ĐĐ. Ananda có xin 
Đức Phật cho biết kiếp vị lai của vài người vừa chết 
trong làng nọ. Đức Phật đã cắt nghĩa rõ rệt cho ông 
Ananda biết những người ấy đi tái sanh nơi đâu. 


35 


Còn rất nhiều sử tích trong Tam Tạng chỉ cho mọi 
người biết rằng Đức Phật đã xác nhận sự Tái sanh, là 
một sự có thật không thể chối cãi được. 

Thực hành đúng theo giáo lý của Đức Phật, các đệ tử 
Ngài có thể mở mang sự hiểu biết về quá khứ, và có thể 
biết ít nhiều tiền kiếp của họ. Riêng về Đức Phật, Ngài 
thấu rõ vô số kiếp quá khứ của Ngài. 

Một số người Ấn Độ Rishis, trước khi Đức Phật ra 
đời, được nổi tiếng rằng họ có thần thông về thiên 
nhãn, thiên nhĩ, cảm ứng, viên giác, v.v... 

Mặc dầu khoa học chưa tiến tới mức ấy, nhưng trong 
Phật giáo người ta có thể đạt được các pháp thần thông, 
bằng cách chuyên tu về thiền định, minh sát. Năng lực 
thiền định không liên quan đến ngũ căn, có thể đem lại 
sự thông cảm tư tưởng và sự hiểu biết các cảnh giới 
khác. 

Cũng có nhiều người khác thường, nhứt là các trẻ 
em, do luật phối hợp bất ngờ, bật nhớ lại kiếp quá khứ, 
hoặc vài chỉ tiết về đời trước của họ. Các trường hợp ít 
có này, đủ làm cho người học giả tin nơi kiếp quá khứ. 
Người ta thuật rằng ông Pythagore đã nhớ lại tường tận 
một cái thuẫn trong đền thờ Hy Lạp, là vật của ông đã 
dùng trong lúc vây hãm thành 'TroIe. 

Do thí nghiệm của các nhà tâm linh học, những hiện 
tượng ma quy, những thông cảm tư tưởng, những thiên 
tư khác thường, đã đem lại ít nhiều tia sáng trong vấn 
đề tái sanh. 

Có lúc tình cờ chúng ta gặp những người xa lạ, mà 
hình dáng họ khêu gợi sự quen biết, từ đâu trong trí não 


36 


của chúng ta. Đôi khi đứng trước những cảnh vật lạ 
lùng, thình lình chúng ta có cảm tưởng đã từng quen 
thuộc với cảnh vật Ấy. Những sự khêu gợi bất ngờ này 
không ngoài tàng tích đã kinh nghiệm trong thời gian 
quá khứ. 

Sự thông suốt mọi lẽ của các bậc siêu phàm, các bậc 
toàn giác như Đức Phật chắng phải là chuyện phi 
thường tình cờ, cũng chẳng phải là những kinh nghiệm 
trong một kiếp sống mà thôi. 

Ngoài các lý do nói trên, chúng ta không thể giải 
thích cách nào về thiên tài xuất chúng của các ông 
Ô.Homère, Platon, Shakespeare, của những thần đồng 
như Pascal, Moznart, Beethoven v.v... 

Vài bác sĩ cho rằng sự thông minh của các thần đồng 
là kết quả của những hạch tuyến khác thường, nhất là 
hạch mang mũi, từng quả tuyến và thận tuyến. 

Nếu không tin nơi một nhân chi thuộc về nghiệp 
quả, chỉ căn cứ nơi sự phát triển khác thường của các 
thứ hạch nói trên, không biết khoa học giải thích thế 
nào về trường hợp của ông Christian Heinecken. Vài 
giờ sau khi ông ra đời, ông nói chuyện được; khi ông 
được một tuổi, ông trả lời thuộc lòng vải đoạn Thánh 
giáo trong cuốn Sám Truyền; đến hai tuổi ông trả lời tất 
cả những câu hỏi về địa đư; đến ba tuổi ông nói tiếng 
Pháp, tiếng La Tinh; đến bốn tuổi ông có thể theo học 
các lớp triết học. 

Ông Stuart Mill vừa ba tuổi đã đọc chữ Hy Lạp. Ông 
Macaulay, lúc sáu tuổi viết sử ký thế giới. Ông William 
James Sidis vừa mới lên hai đã đọc và viết chữ mẹ đẻ 


37 


(Hoa Kỳ) đến tám tuổi đã nói tiếng Pháp, tiếng Nga, 
tiếng Anh, tiếng Đức và chút ít tiếng La Tỉnh, tiếng Hy 
Lạp. 

Khoa học không thê cắt nghĩa tại sao các hạch tuyến 
chỉ phát triển trong một vải người, mà không trổ sanh 
cho tất cả. Vấn đề chánh này không thê giải quyết 
được. Cũng không thể đồ cho sự di truyền, bởi các thần 
đồng nói trên không phải người thừa hưởng nơi ông cha 
và cũng không noi truyền lại cho con cháu được. Cũng 
không thể nói rằng những kết quả tốt đẹp ấy do nơi 

công trình thu thập trong thời gian đôi ba chục năm, 
trong đời sống hiện tại này. Bao nhiêu cố gắng trong 
một đời người vắng või này chỉ là những tập sự, không 
hoàn toàn, đề tiễn lần hồi đến nơi tận thiện tận mỹ. 

Nếu ta tin tưởng nơi hiện tại và vị lai, lễ tất nhiên ta 
không thể nhìn nhận có quá khứ. Và nếu có đủ lý lẽ cho 
ta tin rằng ta đã có sống trong quá khứ, thì không lý do 
nào ta không tin rằng. ta còn phải sống trong vị lai, sau 
khi hiện tại này đã chấm dứt. 


NGHIỆP BÁO VÀ TÁI SANH BIỆN MINH NHỮNG 
CHI? 

I. Vấn đề đau khổ mà chúng ta phải chịu trách 
nhiệm. 

2. Quan niệm “bất công” giữa chúng sanh. 

3. Tại sao có những tướng tài và thần đồng. 

4. Sự khác nhau về tỉnh thần đạo đức của hai trẻ 
sanh đôi. 


38 


5. Sự khác nhau về tánh tình, xu hướng của các trẻ 
trong một gia đình. 

6. Sự khác nhau về đạo đức và trí tuệ giữa cha mẹ 
và con cháu. 

7. Tật xấu tự nhiên của trẻ thơ, như tham lam, sân 
hận, ganh ghét. 

8. Mối thiện cảm hoặc ác cảm của chúng sanh đối 
với nhau trong khi gặp gỡ lần đầu tiên. 

9. Điều lành và điều dữ đã sẵn có trong mỗi người. 

10. Sự thay đổi bất ngờ của người thiện trí thức ra 
một kẻ tầm thường hoặc một kẻ sát nhơn ra bực thánh 
nhơn. 

II. Cha mẹ đạo đức sanh con hung ác, cha mẹ 
hung ác sanh con hiền từ. 

12. Tại sao có khi ta là kết quả của hành vi quá 
khứ và sẽ là kết quả của hành vi hiện tại, hoặc có khi ta 
không phải là kết quả hoàn toàn của hành vi quá khứ, 
và cũng không phải là kết quả nguyên vẹn của hành vi 
hiện tại. 

13. Nhân đem lại sự chết bất đắc kỳ tử và sự thay 
đi tài sản sự nghiệp một cách bất ngờ. 

14. Những đặc tính xuất chúng, tỉnh thần đạo đức 
của các bậc hoàn toàn sáng suốt như Đức Phật. 


TRIÊU LƯU TIỀN TRIÊN CỦA SỰ TÁI SANH 

Bài pháp Paticca Samuppäda đã giải thích đầy đủ 
cách diễn tiễn của sự Tái sanh. Patica nghĩa là do nơi, 
hay vì lẽ. Samuppäda nghĩa là phát sanh hay nguồn 
gốc. Paticca Samuppäda là sự phát sanh tùy thuộc hay 
nguồn gốc liên quan. 


39 


Pháp Paticca Samuppäda chỉ giải về sanh tử khổ, và 
không đề cập đến sự tiền triển vũ trụ từ thể chất nguyên 
thủy, cùng những bí â ân về nguồn gốc tuyệt đối của sự 
sông. 

Vô minh (Avijjã) là không hiểu biết thật tướng của 
sự vật, là môi dây đầu tiên hay là nhân khởi thủy của 
bánh xe luân hồi. Nó che đậy tất cả sự hiểu biết chân 
chánh. 

Do nơi Vô minh mới phát sanh hành vi động tác 
(Saủkhãrã), gồm cả tư tưởng lời nói và việc làm lành 
dữ. Các hành động phát khởi từ Vô minh hoặc nhuộm 
màu sắc Vô minh, sớm muộn sẽ đem lại kết quả để cột 
trói ta trong vòng luân hồi. Những việc lành dầu không 
do lòng tham, sân, si, cũng phải dứt tuyệt bợn trần nhơ, 
mới mong giải thoát luân hồi. Vì thế nên Đức Phật ví 
Pháp bảo của Ngài như con thuyền bát nhã chực đưa 
khách lữ hành qua khỏi sông mê biển khổ. 

Hành động của chư Phật và chư A La Hán không 
được coi như là Sankhârâ, vì nó không bị Vô minh chi 
phối. 

Do nơi hành vi động tác mới phát sanh cái Thức 
(Patisandhi Viññãna). Người ta gọi là Thức tái sanh vì 
nó nói liền quá khứ với hiện tại; chính nó đã phát sanh 
trong lúc thọ tha. 

Tinh thần và vật chất (Nãma Rupa) cũng đồng thời 
phát sanh một lượt với cái Thức. 

Do lục căn mà có sự Tiếp xúc (Phassa). 

Do sự tiếp xúc đem lại cảm giác, Thọ (Vedana) 

Do sự cảm giác mới phát sanh sự ham muốn, Ái dục 
(Tanhã) 


40 


Ham muốn chế tạo quyến luyến, Thủ (Upãdãna). 
Quyến luyến gây ra nghiệp quả, Hữu (Bhava). 
Nghiệp quả chế tạo kiếp vị lai, Sanh (Jãti). 

Già và chết (Jarä Marana) là kết quả không tránh 
được của sự Sanh. 

Do một nhân có một quả phát sanh. Nhân dứt thì còn 
lại quả. Muốn dễ hiểu nên diễn ngược lại pháp Paticca 
Samuppäada: 

Sự glà và chết chỉ có thể có được trong một bộ máy 
có Lục căn, gọi là thân thể. Thân thể ây có là do nơi sự 
Sanh. Sự sanh sản lại là cái quả của những hành vi quá 
khứ. Hành vi này được chế tạo bởi sự Quyến luyến, đã 
phát sanh do sự Tham lam. Những tham muốn có do 
nơi Cảm giác. Cảm giác có do sự Tiếp xúc giữa Giác 
quan và Sự vật. Giác quan này có không ngoài trí và 
thân thể. Tâm trí lại phát sanh do nơi Thức. Thức phát 
sanh do nơi sự không hiểu biết tánh chất thiệt thọ của 
sự Vật. 

Sự tiến triển của Sống và Chết cứ diễn ra mãi mãi 
không cùng tận. Manh mối đầu tiên của sự tiến triển ấy 
không thê biết được; cũng như ta không thể biết đến lúc 
nào sự tiến triển ấy hết bị Vô minh chỉ phối. Chừng nào 
sự mê lầm của ta được thay thế bằng sự sáng suốt thấu 
rõ Niết Bàn; chừng ấy sự diễn tiến của Tái sanh mới 
chấm dứt. 


HÌNH THỨC CỦA SANH TỬ 
Dùng những danh từ riêng biệt tỉnh tế giải thích sơ 
lược diễn tiễn của Tái sanh, Phật Giáo cho rằng cái chết 
bởi một trong bốn nguyên nhân sau đây: 


41 


1. Nghiệp lực Tái sanh tắt mất. Theo Phật Giáo, cái 
tư tưởng, pháp hành hoặc Ái dục, là một năng lực vô 
cùng mạnh bạo trong buổi sinh thời; đến lúc chết, năng 
lực của tư tưởng lại còn mạnh hơn muôn phần. Chính 
tư tưởng cuôi cùng ấy định đoạt điều kiện cho kiếp 
sống vị lai. Đến lúc lâm chung tư tưởng biểu xuất một 
tiềm lực đặc biệt. Khi tiềm lực của nghiệp tái sanh (của 
kiếp hiện tại) tắt mắt, thì những hoạt động Của cơ thể và 
nguôn sinh khí liền chấm dứt trước phút cuối cùng Ấy. 
Điều này thường xảy đến cho những hạng nghèo khổ 
(Apäya), nhưng có khi cũng xảy đến cho những người 
thuộc mạng căn khác. 

2. Mãn kỳ hạn của kiếp sống (Äyukhaya); kỳ hạn 
này khác nhau tùy mạng căn, như trường hợp của người 
chết vì tuổi già. 

3. Nghiệp lực Tái sanh và Kỳ hạn kiếp sống đồng 
chấm dứt một lượt (Ubhayakhaya). 

4. Phát động đối ứng của một ngiệp lực khác mạnh 
hơn, làm cho bề tắt thình lình triều lưu của nghiệp lực 
Tái sanh, trước kỳ hạn kiếp sống. Chết bất đắc kỳ tử và 
chết yêu đều do nhân này. 

Chết do ba nhân đầu, thường gọi chung là chết hợp 
thời (Kãlamarana). Chết do nhân thứ tư, gọi là chết 
không hợp thời (Akãlamarana). 

Tử có bốn nhân, Sanh cũng có bốn cách: 

Sanh từ trong trứng (Andaja: noản sanh); 

Sanh từ trong thai (Jalãbuja: thai sanh); 

Sanh từ chỗ ướt át (Samsedaja: thấp sanh); 

Sanh vì tự sanh (Upapatika: Hóa sanh). 


42 


Những ấu trùng lấy nơi ẩm thấp đề làm tổ để nảy nở, 
như nhiều loại hạ thú gọi là thấp sanh. Những chúng 
sanh tự sanh (hóa sanh) thường mắt phàm tục không thể 
thấy được. Do điều kiện của nghiệp quá khứ, chúng 
sanh ấy tự nhiên có ra, không phải đi ngang qua giai 
đoạn phát triển trong phôi thai. Hạng chúng sanh như 
(Peta), Trời (Deva), Phạm Thiên (Brahma) đều thuộc 
giới hóa sanh. 


SỰ TÁI SANH XUẤT HIỆN CÁCH NÀO? 

Ví dụ một người sắp cết. Giai đoạn nguy hiểm này 
chăng khác nào những sự dao động chập chờn của một 
ngọn đèn sắp tắt. Trước người hấp hối này, đã hiện ra 
một triệu chứng nghiệp (Kamma Nimitta hay là Gati 
Nimitta). Hiện nghiệp này phát sanh do hành động tốt 
xấu trong lúc sanh tiền, hoặc tức khắc trước giờ cuối 
cùng. 

Kamma Nimitta là triệu chứng xuất hiện trong tâm 
thức của người hấp hối, hoặc bằng sự thấy, bằng tiếng, 
bằng mùi, bằng vị, bằng xúc, bằng tư tưởng, mà trước 
kia nó là chủ yêu mạnh nhất, trong một hành động đột 
xuất lành hoặc dữ của người sắp chết; ví như thấy một 
con dao và những thú chết, trong trường hợp của anh 
đồ tế; thấy bịnh nhân, nếu là một vị y sĩ dễ thương; thấy 
vật sùng bái, nếu là một người mộ đạo. v.v.... 

Gati Nimitta hay là biểu tượng về thọ mạng, có 
nghĩa là một ám hiệu của cảnh giới sắp tái sanh. Những 
cảnh tượng hạnh phúc hay khổ não thường hay biểu 
hiện trên sắc diện của người hấp hối. Khi triệu chứng 
của kiếp vị lai phát sanh, nếu thấy xấu có thể sửa chữa 


43 


kịp thời, bằng ảnh hưởng cảm hóa tư tưởng của người 
sắp chết. Cảm giác báo trước những điều sẽ đến cho thọ 
mạng thường là lửa, rừng, núi, vú mẹ, thiên cung v.v.. 

Theo Phật Giáo cái chết là sự đình chỉ của đời Sốnib 
tinh thần vật lý cá nhân. Chết phát sanh bởi sự hư diệt 
của sinh khí (Äyu), như tỉnh thần lý (Jivitindriya), chất 
hỏa (Usm3) và tâm thức ( Viãññãna). 

Cái chết chăng phải là sự tiêu diệt hoàn toàn của một 
chúng sanh, bởi mặc dầu chập sống cuối cùng đã chấm 
dứt, nhưng năng lực thúc đây chập sống ấy vẫn còn 
nguyên vẹn. Cũng như ánh sang đèn điện là cái biểu 
hiện bề ngoài của điện lực vô hình. Bóng đèn có thể bẻ, 
ánh sáng có thể tắt, nhưng luồng điện vẫn còn, và ánh 
sáng có thể xuất hiện lại trong một bóng đèn khác. 
Cũng như thế ấy, năng lực của Nghiệp không lay 
chuyền bởi sự tan rã của xác thân. Cái thức hiện tại 
khuất đi, để nhường cho một thức tươi tắn mới mẻ sanh 
lên trong một đời sống khác. Không có cái chỉ gọi là 
bất di bât dịch chuyền sang từ kiếp hiện tại qua kiếp VỊ 
lai. Vành tròn bánh xe chấm trên mặt đất từ điểm một 
như thế nào, thì đúng ra, chúng ta sống cũng từ chập 
một, như thế Ấy. Chúng ta luôn luôn ở trong hiện tại, và 
hiện tại ấy luôn luôn nó trượt về quá khứ, không trở lại 
nữa. 

Mỗi chập tâm thức của triều lưu sinh lực thay đôi, 
tiêu tán, chuyển sang năng lực và mọi cảm giác một 
cách không phai lạc cho chập tâm thức kế tiếp. Vì đó 
mà mỗi chập tâm thức hiện tại, chẳng những gồm có cả 
tiềm tàng của các chập tâm quá khứ, lại còn thêm 
những gì khác nữa. Đến lúc chết, tâm thức diệt, cũng 


44 


như nó diệt từ chập, để cho một tâm thức mới khác 
sanh lên. Tâm trạng đổi mới ấy thọ hưởng cả một gia 
tài kinh nghiệm quá khứ. Những cảm giác đăng ký sâu 
xa trong tâm thức thay: đổi liên tiếp, những, tiềm lực 
chuyển sang từ chập sống này qua chập sông khác, 
không liên hệ đến sự tan rã nhất thời của phần vật chất, 
nên người ta có thể sực nhớ lại những tiền kiếp hoặc 
các điều đã xảy ra trong quá khứ. Nếu sự ghi nhớ tùy 
thuộc nơi tế bào của bộ óc, thì không có sự hồi ức về 
quá khứ được. 

Tính chất liên tục của nguồn sống, đến lúc lâm 
chung, bị gián đoạn trong thời gian, nhưng triều lưu của 
tâm chẳng bao giờ bị ngưng trệ. Một tư tưởng này 
chuyển sang qua tư tưởng khác, trong giờ sống cũng 
như trong lúc chết, vẫn in nhau; có khác là tại người 
dòm vào xác chết, mà tưởng rằng khác đó thôi. 

Sự tái sanh xuất hiện tức khắc, bất đếm chỗ nào, như 
một làn sóng điện bị phóng xạ trong không gian, tức 
khắc được thâu vào một máy vô tuyến điện. 

Triều lưu của tâm cũng được tái sanh tức khắc, khỏi 
phải trải sang một tâm trạng trung gian nào khác 
(Antarabhava). 

Phật Giáo chính tông không công nhận rằng tâm 
thức của người quá vãng phải tạm trú một nơi nào, để 
chờ lựa chỗ đi luân hồi. 

Bác sĩ Evens Wenlz, chiếu theo tài liệu khảo cứu ở 
Tây Tạng, có viết rằng không có cảnh trạng trung gian 
nào cho chúng sanh tạm trú từ 1.2.3.4.5.6.7 tuần (49 
ngày): lập trường này trái hắn với giáo lý của Đức Phật. 


45 


Có một điều đáng hỏi: Vậy chớ tinh trùng và minh 
châu có sẵn sàng chờ đợi đề tiếp rước cái tư tưởng đi tái 
sanh chăng? 

Theo Phật Giáo, chúng sanh nhiều vô lượng. Hơn 
nữa một minh châu chăng phải là con đường duy nhất 
đem lại sự tái sanh; quả địa cầu, một điểm vi tế trong 
Sa Bà thế giới, chăng phải chỗ sanh sản duy nhất; mà 
loài người cũng không phải là loài chúng sanh duy 
nhất. Nếu đây là chỗ duy nhất, thì cũng có thể tin rằng 
không còn chỗ nào thích hợp để rước những làn sóng 
dao động cuối cùng của nguồn tư tưởng. Một điểm nào 
chăng hạn, luôn luôn sẵn sàng chực trước một viên đá 
từ không trung rớt xuống. 


VẬT CHI ĐI TÁI SANH? 

Ngoài tinh thần và vật chất đã cấu thành ra một 
chúng sanh, Phật giáo không nhận có một linh hồn bất 
diệt hay một cái bản ngã trường tồn mà con người thọ 
nhận một cách huyền bí nơi một nguồn huyền bí nào. 

ĐỀ biện minh cho một đời sống tối đại hạnh phúc 
trên một Thiên Đàng, trường cửu hoặc một khổ hình vô 
tận trong một địa ngục vĩnh viễn, một linh hồn bất di 
bắt dịch là tối cần; bằng chăng vậy cái chi làm tội trên 
trần gian để phải chịu đên tội nơi âm ty? 

Trong quyên “Tôn giáo và Khoa học” ông Bertrand 
Russel có viết: Lẽ thì người ta phải nói rằng sự phân 
biệt cũ kỹ giữa linh hồn và xác thân đã tan ra mây khói 
TÔI; VÌ vật chất đã mất cả thể tích của nó cũng như linh 
hồn đã mất cả linh tính của nó rồi. Tâm lý học cũng 
mới bắt đầu là một môn khoa học. Trong tình trạng 


46 


hiện hữu của tâm lý học, sự tin tưởng về tánh cách 
trường sanh của linh hồn không thể đòi hỏi cho khoa 
học tán trợ phần nào được. 

Tác giả uyên bác của quyên “Sự bí ân của vũ trụ: 
The Riddle of the Universe” có viết: Biện chứng của 
thần linh học cho răng ngòi Tạo Hóa đã thổi vào cho 
con người một linh hôn bất diệt, là một chuyện thần 
thoại. 

Biện chứng của vũ trụ luận cho rằng tỉnh thần giới 
của thế gian bắt buộc linh hồn con người phải trường 
tồn, là một giáo điều vô căn cứ. 

Biện chứng của đạo đức luận cho rằng tật xấu và 
lòng tham nào chưa được toại nguyện trong đời sống 
dương gian, phải được bù đắp do một luật công binh 
của bờ bên kia cảnh giới trường tồn; điều ấy chỉ là một 
sự mong ước cuồng nhiệt thôi. 

Biện chứng của nhân chủng luận cho rằng sự tin 
tưởng nơi tính chất bất diệt, cũng như sự tin tưởng nơi 
Tạo Hóa là một chân lý cô hủ của nhân loại, nhưng đó 
là một sự sai lầm hiền nhiên. 

Biện chứng của bản thể luận cho rằng linh hồn, đã là 
một thực thể vô hình và không phân chia ra được, thì 
không bao giờ bị dính mắc trong sự hư hoại của cái 
chết; điều này căn cứ trên một quan niệm sai lạc của 
hiện tượng tâm linh, tức là một ảo mộng của duy thần 
luận. 

Tất cả những biện chứng trên đây, cũng như tất cả 
những giả thuyết tương tợ về bản ngã đã bị vướng trong 
một tình trạng nguy hại, đều bị loại bỏ do sự chỉ trích 
của khoa học, từ mười năm vừa qua. 


47 


Trong quyền “Sưu tầm linh hồn”, ông Hume có viết: 
có nhiều nhà triết học tưởng tượng Tăng từ chập họ 
nhận thức, họ có cái Ta; họ cảm giác răng cái Ta có thật 
và họ quả quyết rằng, ngoài sự hiển nhiên của mọi luận 
chứng, họ nhận chắc rằng cái Ta thật là hoàn toàn đồng 
nhất (không thay đổi) và rất đơn giản. Riêng phần tôi 
(ông Hume), tôi thâm nhập mật thiết trong cái mà tôi 
gọi là tôi; bởi thế nên tôi vấp vào một vài tri giác đặc 
biệt, nào là nóng hoặc lạnh, sáng hoặc tối, thương hoặc 
ghét, khổ hoặc vui. Chẳng bao giờ tôi bắt gặp được cái 
tôi, và cũng chăng bao giờ tôi có thể chiêm nghiệm 
được một vật gì ngoài tri giác ấy. 

Về vấn đề linh hồn ông giáo sư William James có 
viết: Cái Ta này (về phương diện bổ túc) là một vật kết 
hợp do kinh nghiệm giữa sự vật đã từng biết một cách 
khách quan. Cái Ta này (về vai trò chủ đề) biết được sự 
vật ấy, không thể là một vật kết hợp, nếu dùng nó về 
mục đích tâm lý, cũng không phải là một thực thê siêu 
hình không thay đổi như một linh hồn; nó cũng không 
phải là một bản nguyên như cái bản ngã khách quan 
siêu việt ở ngoài thời gian. Ấy chỉ là một tư tưởng trong 
mỗi chập, khác với tư tưởng trong chập cuôi cùng ây, 
nhưng thuận ứng theo tư tưởng cuối cùng ấy, để đồng 
chung hợp với nó mà làm một tư tưởng riêng biỆt. 

Đức Phật đã có thuyết minh điều ấy, 2500 năm 
trước, trong lúc Ngài châu du trong lưu vực sông Găng. 

Phật giáo dạy một thứ tâm lý học không có tâm linh, 
giải rằng con người cấu tạo do một phần tinh thần và 
một phần vật chất (nãma rũpa); hai phần này ở trong 
trạng thái của một triều lưu thay đổi không ngừng nghỉ. 

48 


Phần sắc (rũpa) gồm có năng lực và thuộc tính tuôn 
ra không ngớt, từ trong Nghiệp (kamma) của Tâm 
(citta), từ trong sự thay đổi của thể xác (utu) và của vật 
thực (ahãra). Sắc ấy hư hoại từ chập này qua chập khác. 

Danh (nãma) là phần quan trọng hơn hết trong bộ 
máy con người, gồm có 52 tâm trạng bềnh bồng. Cảm 
giác hay thọ cảm (vedana) là một; tri giác hay tưởng 
(sañña) là hai. Còn lại 50 tâm trạng, toàn là những họat 
động của Ý, gọi là Hành (sañkhãrä), đều từ trong cái 
Thức (viññãna) sanh ra. 

Bồn loại hiện tượng tỉnh thần ấy phối hợp với hiện 
tượng vật chất làm ra năm uấn (pañcake -khandha). Vật 
cầu hợp phức tạp ấy là con người. 


Cá tính của con người là sự kết hợp của năm uân nói 
trên. 

Toàn cả sự tiễn triển của hiện tượng tinh thần vật lý 
ây, luôn luôn sanh diệt liên tiếp, Đức Phật, dựa theo tập 
tục, gọi là cái Ta (atta); nhưng đây chỉ là một sự tiền 
triển, chẳng phải một vật đồng nhứt như quan niệm của 
thế thường. 

Phật giáo không phải không nhìn nhận hoàn toàn cái 
nhân cách (Ta) theo định nghĩa kinh nghiệm thông 
thường. Phật giáo chỉ không nhìn nhận cái Ta theo ý 
nghĩa cứu cách, là cái Ta không thay đổi của một linh 
hồn bắt diệt; nhưng không chối cãi sự thay đổi liên tiếp 
của cái Ta ấy. 

Danh từ triết học Phật giáo về cá thể là Santati, có 
nghĩa là sự biến đổi không dứt đoạn ấy, hay sự liên tiếp 
của những hiện tượng tinh thần và vật chất, tùy thuộc 


49 


nơi cái Nghiệp (kamma), không có nguồn gốc rõ rệt 
trong quá khứ vô thủy vô chung; nhưng nó tiếp diễn 
hoài trong vị lai. Ngoại trừ khi nào có thực hành Bát 
Chánh Đạo, mới chấm dứt được. Chính nó là vật thay 
thế của Phật Giáo cho cái mà các đạo giáo khác gọi là 
Bản ngã trường tồn hay là linh hồn bắt diệt vậy. 


KHÔNG CÓ LINH HÔN ĐỀ ĐẦU THAI 
THÌ LÀM SAO CÓ SỰ TÁI SANH? 

Theo Phật Giáo, sự sanh là sự biến đổi của ngũ uân 
(Khandha) ra chúng sanh (Khandhãnampätubhavo). 

Một vật nào được dạo ra phải do một nhân trước; 
hiện tượng vê danh sắc cũng tùy thuộc nơi các nhân 
quá khứ. Sự tiến triển của nhân sanh hiện tại là kết quả 
của nhân ham muốn tiến triển trong kiếp quá khứ. Ý 
muốn hiện tại của lương năng là điều kiện của đời sống 
trong kiếp vị lai. 

Sự tiến triển của một chập sống, không cần thiết 
phải có một linh hôn bât diệt, chuyên sang từ một chút 
tư tưởng nảy qua chút tư tưởng khác; nhiều tư tưởng 
liên tiếp cố bám muốn sống, thì kiếp sanh đâu cần phải 
có hồn phách chi chuyền sang từ đời này qua đời nọ. 


Trong kinh Thanh tịnh đạo (Visuddhi magsa) và MI- 
Lan-Đà (Milinda panhã) ĐĐ. Buddhaghosa và vị 
trưởng lão Nãgasena có dùng nhiều thí dụ để chỉ rõ 
không có linh hồn nào đi đầu thai từ kiếp này qua kiếp 
khác. 

Ví dụ, về ngọn lửa rất rõ ràng. Đời sống ví như một 
ngọn lửa. Sự tái sanh chính là cách cháy lan tràn của 

50 


ngọn lửa, từ chỗ này qua chỗ khác. Đời sống là đám lửa 
liên tiếp, không đứt đoạn, mặc dầu bề ngoài thấy như 
nó tắt, lúc con người chết. 


Xác thân tiêu hoại, nhưng nghiệp lực tái diễn trong 
một chỗ khác. Chỉ có một nguồn sanh liên tiếp giản dị 
đặc biệt, chỉ có thế thôi, ngoài ra không còn chi nữa. 

Có người nào tạo tác trong đời này, và một người 
khác phải gặt hái những kết quả tạo tác của người 
trước, trong một kiếp sống khác chăng? 

Nói rằng người nào gieo thì người đó gặt, là một 
điều cực đoan. Nói rằng người này gieo mà người khác 
gặt, là một cực đoan khác. 

Vượt khỏi hai cực đoan ấy, Đức Phật dạy giáo lý 
trung đạo, từ nhân đi tới quả: không phải người khác 
(Nacasonaca anno), y theo lời của ĐĐ. Buddhaghosa 
trong quyền Thanh Tịnh đạo. Sự sanh sản của loài 
bướm có thê làm thí dụ rõ rệt. Khởi đầu từ trong một 
cái trứng nó sanh ra. Rồi nó trở thành con sâu, sau lại 
nó thành con nhộng và ngẫu nhiên thành con bướm. Sự 
tiến triển của một chúng sanh, trong đời sống cũng như 
mường tượng như thế ấy. Con bướm không phải là con 
bướm, mà nó cũng không phải hoàn toàn là con sâu. 
Kiếp sanh của người hay của bướm vẫn là một sự tiễn 
triển hay sự liên tiếp của một đời sống. 

Nếu không có linh hồn, hỏi vậy có một trách 
nhiệm nào về tinh thần đạo đức chăng? 

Có, bởi đây là sự liên tiếp, giống như một, trong một 
cơ cấu tiên triển, có thể xem như một cá tính đồng nhất. 


51 


Ví dụ một đứa trẻ trở nên người. Người này không 
phải tuyệt đối là anh chàng mà ta muốn nói, trong khi tế 
bào của anh ta đã hoàn toàn thay đổi, mà cũng không 
thể nói là người khác, bởi chỉ có một triều lưu sinh tồn 
duy nhất. Song le, cá nhân là gì nếu không phải chính 
người ấy, thì tất nhiên nó phải chịu trách nhiệm đối với 
hành vi của nó trong thời kỳ â âu xuân. Dầu nguồn sinh 
lực có, tắt nơi đây cùng sanh lại nơi kia, nó cũng vẫn 
liên tiếp tồn tại trong đời; cái nguyên tố chủ yếu chính 
là cái mối liên tục ấy. 

Ví như người nọ trước kia tên A; bây giờ sanh lại 
tên B, tên A chết thì xác thân của nó, là biểu hiện bề 
ngoài của nghiệp lực, đã bỏ rồi; tên B sanh với xác thân 
mới khác. Dầu có những thay đối về thể xác bên ngoài, 
nguồn tâm thức đi thọ sanh (citta santati) vô hình, vẫn 
liên tiếp chảy hoài, không gián đoạn bởi cái chết, và 
đem theo với nó tất cả những ấn tượng của ngũ quan đã 
cung cấp cho nó. Thế ấy, muốn nói cho đúng lý, nên 
xét coi tên B phải chịu cùng không chịu trách nhiệm về 
hành vi của tên A chăng? Có người biện rằng, không ai 
nhớ được dĩ vãng của mình vì tại có cái chết xen vào. 

Hỏi vậy sự liên tục (đồng nhất) hoặc là trí nhớ có 
cần thiết để bắt buộc phải chịu trách nhiệm về tỉnh thần 
không? 

Có kẻ nói: Hành phạt nó làm chỉ, bởi nó không biết 
được rằng nó đang đền tội của nó? Thế thì đâu là công 
bình trong trường hợp này? 

Lẽ dĩ nhiên không có công bình, nếu chúng ta bị 
khép dưới quyền thông trị của một vị Trời, độc tài 


52 


thưởng phạt. Trái lại Đức Phật chăng hề nói đến sự đền 
tội. 

Theo Phật Giáo, thế gian chăng phải thiết định như 
vậy. Người Phật tử tin nơi luật công bình hợp lý của cái 
Nghiệp, ngắm dần tự nhiên từ nhân ra quả, chẳng có chỉ 
gọi là thưởng và phạt. 

ĐĐ. Silãcära có thuyết rằng: Nếu có người kia hành 
động trong giác ngủ, ra khỏi giường, đi dựa vào hành 
lang, rồi té xuống đường, có thể gãy tay, gãy chân hoặc 
bị tai hại gì hơn nữa. Tai nạn này xảy ra chăng phải vì 
một sự đền tội của người. đi trong giâc ngủ, mà chỉ là 
kết quả của sự đi trong giấc ngủ thôi. Lý do không nhớ 
đã có đi trên hành lang, không sửa đôi được kết quả của 
sự té xuống đất. 

Bởi thế người Phật tử cần phải dự bị để tránh đừng 
đi ra ngoài hành lang cùng nơi nào nguy khốn khác, 
dầu ngủ hay thức. Có vậy mới khỏi gây thương tích cho 
mình và cho kẻ khác. 

Lý do của một người không nhớ đến dĩ vãng của họ 
không phải là sự trở ngại cho sự hiểu biết khôn ngoan 
của chúng ta về sự phát triển của cái Nghiệp. 

Nhờ nhận thức được rằng không thê trốn tránh kết 
quả của cái nghiệp trong triều lưu sanh tử luân hồi, nên 
người Phật tử biết trau dồi ít nhiều tâm tánh của họ. 

Có thể nào một người kỉa sẽ tái sanh lại làm thú 
vật không? 

Mọi người không thể thừa nhận câu trả lời của Phật 
giáo. Nhưng chẳng ai bị ép buộc phải mù quáng tin 
theo. 

53 


Phật Giáo quả quyết nhìn nhận có sự thoái hóa của 
nghiỆp. 

Hình thức vật chất, làm trung gian cho nguồn sanh 
lực liên tiếp phát triển, chỉ là những biểu hiện tạm thời 
của Nghiệp lực mà ai ai cũng thấy được. Xác thân hiện 
tại chăng phải trực tiếp do nơi thể xác vật chất quá khứ 
mà sanh ra, nhưng chắc chắn nó liên quan với một 
nguồn sanh lực của cái nghiệp. 

Cũng như năng lực điển khí có thể phát hiện liên 
tiếp dưới hình thức ánh sáng, sức nóng hoặc vận hành, 
hình thức này không cần phải phát sanh do hình thức 
kia; năng lực của nghiệp, cũng như thế ấy, có thê biểu 
hiện dưới hình thức của một vị trời, một người, một 
thú, v.v...; hình thức này không có liên quan đến hình 
thức khác về mặt vật chất. Nghiệp của mọi người tạo ra 
hình thể vật chất, tùy theo hành vi khôn khéo đó thôi. 
Rồi từ đó nó tùy thuộc hoàn toàn nơi sự tiễn hóa theo 
trình độ hiểu biết của mỗi người về thực tế của sự vật. 

Thay vì nói người kia trở thành con thú, hay trái lại 
thú kia trở thành người, đúng hơn là nói rằng nghiệp 
lực phát hiện dưới hình thể một người hay dưới hình 
thể một thú. 

Thuở nọ có hai thầy đạo sĩ tên Punna và Seniya, một 
thầy thì tu khổ hạnh theo lối của loại bò; thầy kia tu khổ 
hạnh như con chó, đến hỏi Đức Phật về kiếp vị lai của 
họ. Đức Phật trả lời. 

“Trong đời này, một gã kia thực hành trọn vẹn 
không thoái chuyền những thói quen, những tâm trạng, 
những tư cách của chó. Gã ấy đã sống theo thói thường 


54 


của chó, sau khi chết nó sẽ tái sanh lại trong loại chó”. 
Đức Phật cũng giải thích như trên răng kẻ nào khô hạnh 
theo bò, cũng sẽ tái sanh trong loại bò”. 

Câu chuyện tình cờ này giải rõ cách nào một con 
người có thê sanh lại làm thú, y theo luật thân thuộc. 

Theo Phật Giáo, nghiệp tiến hóa lên cùng nghiệp 
thoái hóa xuông đêu có thê có cả. 

Đây là tánh cách nội dung của giáo lý về cái nghiệp 
và sự tái sanh. 


Hới 


55 


